PHONG THỦY TÀI VƯỢNG 
Làm nhà, mua nhà 
cần biết 


PHONG THỦY TÀI VƯỢNG 


PHONG THỦY TÀI 
VƯỢƠNG 


Làm nhà, mua nhà 
cần hiết 
Biên soạn: Trần Sinh - Minh Châu 


NHÀ XUẤT BẢN THANH HÓA 


là “^ 


Liên kết xuất bản & phát hành 
Tel: (04) 987.1837 


lời nói đầu 


Người Việt Nam rất coi trọng uiệc chọn phương 
hướng, địa hình, thế đất đế dụng nhà, đặt mộ uò các 
công trình xảy dựng khác. Đất lập nhà của gọi là 
Dương cơ, đất đế mở gọi là Âm phân. Chú trọng âm 
phần, dân gian thường dựa ouào thầy địa lý đặt mộ. 
Phép địa lý dựa uào hình thể đất: Thủy, Hỏa, Mộc, 
Kim, Thổ 0à long mạch để tìm huyệt trường. Nhiều 
người cho rằng: nếu được thế đất tốt để đặt mộ thì 
dòng họ sau này sẽ th,uth Uượng. 

Từ xưa, thuật phong thủy được úp dụng phổ biến 
ở đân ta trong oiệc xây đình, chùa, đền, miếu, trong 
uiệc dựng mô mở. Thời Lê sơ có ông Nguyễn Hữu 
Huyện người làng Tủ Ao, Hà Tình nối tiếng 0 thuật 
phong thủy, thường gọi là thầy địa lý Tủ Ao. Viện 
Hán Nôm hiện lưu giữ 70 cuôn sách 0uiết uê thuật 
phong thủy. Càng là tầng lớp uua quan, thuật phong 
thủy càng được tôn trọng 0è áp dụng triệt để. Trong 
chiếu đời đô của uua Lý Thói Tổ từ Hoa Lư ra Thăng 
Long có đoạn uiết: “Nơi trung tâm của trời đất, được 
cát thế rồng cuộn, hổ ngôi, đúng ngôi Nam - Bắc - 
Táy - Đông...” 

Nhiều nơi một thời người ta gọi “phong thủy” là 
địa lý, dùng uào uiệc xem hướng nhà cho người sống, 
hướng đặt mô mỏ cho người chết... nhằm mang phúc 
mang lộc cho con chúu mai sau. 


Thời hiện đạt ngày nay, khái niệm phong thủy 
(hay địa lý) đã có cách nhìn mới, song uề cơ bản uẫn 
còn đậm tính bế thừa tỉnh hoa truyền thống của người 
xưa. l 

Nội dung sách được chia làm 4 phân: 

1. Khải quát: Giới thiệu uùòi nét uề lý luận 0ê 
phong thủy, nguyên lý Ngũ hành, Bát quái, Mệnh 
trạch gia chủ uà các bước lựa chọn phương 0ị nhà Ở. 

2. Ảnh hưởng của ngoại cảnh đến tài uận uà một 
số biện pháp thúc đấy tài uận. 

3. Bố trí nội thất ảnh hưởng đến tài uận. 

4. Giới thiệu một số mô hình nhò*ở úng dụng 
theo “Bát trạch uà 24 Sơn hướng” 

Phụ lục: Một số bảng tra cứu tuổi mệnh Trạch, 
nguyên lý chọn ngày, giờ tốt dựng nhà 

Cuốn sách này, tập trung trình bày uê hướng nhà 
(phân Dương trạch), bố trí bài trí - những điều kiêng 
bị cần biết khi mua hay xây dựng một ngôi nhà, điều 
chỉnh nội thất sao cho có được sự hợp lý nhất uê tài 
uượng uàò súc khoẻ chủ nhân hòa hợp uới môi trường 
theo quan niệm mới. 

Đo trình độ có hạn, không sao tránh được thiếu 
sót. Kính mong bạn đọc chỉ giáo để lần xuất bản sau, 
nội dụng phong phú hơn. 

Nhóm soạn giả 


Chương ]I 


KHÁI QUÁT 


I. PHONG THỦY LÀ GÌ 
Thuật ngữ phong thủy nằm trong cụm từ “Thuật 


phong thủy” (hay Thuyết phong thủy), một hình thức 
tôn giáo cổ xưa ở các nước phương Đông trong đó 
có Việt Nam. Thuật phong thủy được đẻ cập khi 
người ta tìm đất để chôn người chết (Âm trạch) hoặc 
tìm đất làm nhà ở (Dương trạch). Phong thủy đã có 
hàng ngàn năm lịch sử ở nước ta. 

Thuật phong thủu (còn gọi là thuuết phong thủu 
hay phong thủu...) là một hình thức tín ngưỡng Trung 
Hoa cổ, gắn liền với việc chọn đất (mai táng hoặc 
làm nhà), là lý thuyết về tàng phong (giữ gió), đác 
thủu (đất được nước), tụ khí (hội tụ sinh khí) với hai 
yếu tố quan trọng nhất là Phong (gió) và Thủy (nước). 
Những người am hiểu lý thuyết phong thủy, biết thực 
hành những nghỉ lễ thủ tục, những hoạt động mang 
tính chất huyền bí (tìm long mạch, xác định phương 
hướng...) được gọi là thâu địa tú, phong thủu tiên 
sinh, phong thủu gia... 

Từ những cuộc tìm kiếm đất làm nhà cho một 
gia đình, đến việc chọn đất định cư cho một tộc 
người, một kinh đô cho vua chúa... người ta dần dân 
nhận thấy rằng: Nơi nào giữ được gió (Tàng phong), 


7 


đất được tưới ấm (Đác thủy), hai yếu tố quan trọng 
nhất, vùng đất ấy sẻ có sinh khí (Tụ khí), sẽ được 
coi là nơi “Đất tốt”. 


Từ kinh nghiệm sống, từ thực tiễn sản xuất và 
nhất là sau khi hòa nhập với thuyết Am Dương, Ngũ 
hành, thuyết Phong thủy (Phong thủy luận) dẫn đi 
đến hoàn chỉnh với cơ sở lý luận chặt chẽ, ổn định 
phát triển và tôn tại trong tri thức đân gian tới ngày 
nay. 

Phong thủy học bao gồm ba yếu tố quan trọng: 

- Một là Khí trưởng Vũ trụ và Từ trường địa câu 
ngoại tại tức là Đại hoàn cảnh (Đại chu thiên). 

- Hai là Tuyến khí động của con người giao hòa 
giữa Thiên - Địa - Nhân, tức là Tiểu hoàn cảnh (Tiểu 
chu thiên). 

- Ba là Tâm tính cá nhân nội tại, tức là Đức tính. 

a) Địa khí là gì? 


“Khí” tựa như vô hình nhưng lại có hình. Khí thuộc 
về Trái đất gọi là “địa khí”. Trong từ điển có ghi “địa 
khí là tỉnh khí của quả đất”. Trong “Địa lý phong 
thủy”, người ta quan niệm “khí tạo ra hình thế, hình 
thế lại dẫn khi chảy theo”. Tức là nói, địa hình được 
hình thành do khí tự nhiên, đến lượt khí tự nhiên lại 
theo địa hình đó mà lưu động. Do đó, muốn biết 
“xem khí” cân phải biết “xem địa hình”. 

“Khí” trong Phong thủy, là một khái niệm triết 
học cổ, một loại cảm giác vô hình. Đối lập “khí” là 
“hình”. Võ hình trung cũng là “khí”; Thiên có “Thiên 
khí”; Địa có “Địa khí"; nhà ở có “Ốc khí"; người có 


“Nhân khí”. Vạn vật đêu có “khí” của nó, điểu này 

được các giáo trình triết học phương Đông đề cập. 
“Khí” của nhà ở (Dương Trạch) có hai luông học 

thuyết, một gọi là “Nạp khi”, một gọi là “Khí sắc”. 


“Nạp khí” gồm hai loại “Địa khi” và “Môn khí”, 
tất phải có hai thứ tương phối mới đúng, cũng có thể 
nói hai thứ này đều vượng; mới tết; nếu có một phía 
nào đó yếu thì không tốt. “Địa khí” rất quan trọng, 
liên quan chặt chẽ tới “cát” hay “hung”. Cát theo 
quan niệm mới diễn đạt về người biết vận dụng sức 
mạnh năng lượng của “địa khí”. Hung hàm chỉ những 
người không biết vận dụng địa khí mà còn để địa khí 
lưu tán dẫn mất. 

“Khí sắc” lại chia hung cát, liên quan đến nhà cũ 
nhà mới. Có nhà trông vào tuy thấy cũ nát nhưng lại 
sáng sủa, vào nhà cảm giác ấm áp dễ chịu, ngôi nhà 
này làm ăn sẽ phát dạt. Ngược lại, nhà trông thì thấy 
mới mẻ, sáng sủa, nhưng khí sắc đạm nhạt, khách 
vào cảm giác lạnh lẽo, khó chịu bất an. Ngôi nhà 
như vậy, ở lâu đễ ốm đau, làm ăn thường lụn bại. 


Bình thường khó cảm nhận được “khí” của ngôi 
nhà, chỉ có người ngoại cảm, hoặc người tu luyện 
khí công mới có thể thấy được. Nói chung, hồng sắc 
là biểu hiện cự phú, nhưng hiện ra khí của ngọn lửa, 
thì lại là hỏa tai. 

Trong “Khí” lại phân ra “Khí tốt”, “Khi xấu”. Khí 
tốt là “Chính khí”, là “Thanh khí” thứ cân thiết cho 
sức khỏe con người; “Khí xấu” là “Tà khí”, là “Trọc 
khí”, báo hiệu cơ thể nhiễm tật bệnh. 


Địa khi có ảnh hưởng rất lớn đến mệnh vận đởi 


9 


sống con người sống trên vị trí đó. Kết luận đó hiện 
khoa học nay nay chưa có cách gì giải thích được 
nhưng được thực tế khẳng định. Nếu biết xây nhà, 
cất mộ ở những vị trí địa huyệt thích hợp thì sẽ được 
vận khi rất tốt, dễ dàng phát triển giàu sang phú 
quý. 

b) Ngũ hành và Bát quái 


Thuyết Ngũ hành là trung tâm tư tưởng thuật 
phong thủy. Người xưa cho rằng vạn vật đều do năm 
loại năng lượng lớn tạo ra và có mặt ở trong mọi 
thành phản Vũ Trụ: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Chúng 
chi phối điều hòa lẫn nhau theo quy luật tương sinh 
và chế khắc. 


Tương sinh: Mộc sinh Hoả, Hoả sinh Thổ, Thổ 
sinh Kim, Kim sinh Thủy. 


Tương khắc là: Thổ khắc Thủy, Thuỷ khắc Hỏa, 
Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc. 


Ngũ hành cũng có “Ngũ hành khí”, mâu sắc của 
“Mộc khí” là mâu xanh lục, có vị chua, vào cơ thể thì 
tới gan; “Hỏa khí” là màu đỏ, vị đắng vào cơ thể thì 
tới tim; “Thổ khí” là màu vàng, vị ngọt, vào cơ thể 
thì dẫn tới phế; “Kim khí” là màu trắng, vị cay, vào 
cơ thể được dẫn tới tạng tỳ; “Thủy khí” màu lam 
nhạt, vị đậm vào cơ thể dẫn tới thận. 

Cách đây 2500 năm, từ những hiện tượng tự 
nhiên cuộc sống, các nhà hiển triết cổ Trung Quốc 
chọn ra 8 dại diện: Thiên, Địa, Lôi, Phong, Thủy, 
Hỏa, Sơn, Trạch và dùng hào biểu thị Âm, Dương 
chồng lên nhau tạo ra Bát Quái (tám quẻ) tượng 
trưng cho 8 loại hiện tượng trên. Tám loại tượng này 


I0 


NĂM Hình vẽ bên gọi là 7/ên thiên 

1. v 8.Tốn Bát quái. Nó biểu tượng cuộc 

=“ tái tạo ra muôn loài, muôn 

¿.Đoòi : vậi đã hoàn thành do sự biến 

`Ẵ s J.HIỐN) đổi của Dịch lý và Âm - 

sŠ /" Dương giao thác, gia0 tết, 
tiêu trưởng, thăng giáng h 

su bè *+ . 8.Cốn tương cho nhau. Trong đó 
So kX & mỗi quê là sự chồng ghép 


4.Chốn sử 5.Khön 


BẤT QUÁI 


chính là tượng của Bát quái nhằm mô tả và tượng 
trưng cho Vũ trụ khi mới hình thành: Càn, Khảm, 
Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Trong đó mỗi quẻ 
mang ý nghĩa nhất định: 

Càn: là Trời, kiện, là cha, là đâu, là ngựa, là 
ngọc, là kim, là băng hàn, là màu đỏ... 

Khôn: là thuận, là đất, là mẹ, là bụng, là bò, là 
ải, là keo kiệt, là số đông... 

Chấn: là động, là sấm, là rồng, là chân, là trưởng 
nam... 

Tốn: là nhập, là gió, là hông, là trưởng nữ, là 
gà, là màu trắng, là cao... 

Khảm: là hãm, là nước, là tai, là trung nam, là 
vòng cung... 

Lự: là sảng, là hỏa, là ngày, là chim trĩ, là mắt, 
là trung nữ, là điện... 

Cấn: là dừng, là núi, là chó, là tay, là thiếu nam, 
là đá nhỏ... 


11 


Đoài: là vui, là đầm, hỏ, là dê, là miệng, là thiếu 
nữ, là phủ quyết... 

Ngay từ khi ra đời Bát quái được sắp xếp theo 
thứ tự thành Bát quái biểu thị phương vị, khí tượng, 
thời tiết và dự báo Cát hung của quá khứ, tương lai 
của sự vật, con người. Vì thể Bát quái tuy thô sơ 
nhưng mang ý nghĩa rất rộng. Nếu như lổng ghép 
các quẻ đơn trong Bát quái với nhau ta sẽ có vô SỐ 
các quẻ kép để dự báo nhiều sự kiện phức tạp b6, 
bảng tượng Bát quái). 

Bát quái dưới góc độ Ngũ hành: 

Càn, Đoài thuộc Kim. 

Khôn, Cấn thuộc Thổ. 

Chấn Tổốn thuộc Mộc. 

Khảm thuộc Thủy. 

Ly thuộc Hỏa. 

c) Khảo sát địa hình (phong) 

Khoa học địa lý phong thủy về cơ bản chính là 
quan sát, phán đoán vị trí trên mặt đất nởi mà địa khí 
có tụ khí hay không? Ngược lại xác định vùng đất 
hung tướng tức địa khí ở đó không ngưng tụ mà lưu 
tán. Những nơi ở nào con người luôn không gặp 
may mắn, tai hoạ triển miên thường coi là đất hung 
tướng. Những nơi thuận lợi cho việc làm ăn, sức 
khoẻ dỏi dào thì nơi đó coi là cát tường. Từ đó cho 
thấy ai cũng có ít nhiều khả năng dự báo cát hung 
cho vùng đất toạ lạc. Từ kinh nghiệm dân gian chúng 
ta đã có một số tổng kết nhất định. 


12 


tru! 
“uou 
10m 
“0L 


tieu nu 
ñupm[I | ñupm| 
UIÊU 

8u0q ñư0q 


IVfAÒ LYđ ĐNÖ/1L ĐNVH 


3 


| 


- Địa hình tụ khí dễ dàng thường coi là khu vực 
tượng cát và dân cư làm ăn đông đúc tấp nập. 

- Khu vực có đường đi quanh co, dòng khí không 
ổn định dễ phát sinh tai họa, sự cố gọi là tượng 
hung(khu vực điểm đen giao thông). 


- Hình dạng mảnh đất dựng nhà tốt nhất là vuông 
vấn, Hình tròn hay tam giác thường thường gây tai 
họa cho gia chủ 

Từ kinh nghiệm đó cho thấy, nơi nào có điều 
kiện “Tàng phong đắc thủy”, thì “Sinh khí” mới được 
tích tụ, mới được lâu bên. Theo Tưởng Bình Giai nhà 
Phong thủy lỗi lạc thời Minh (Trung Hoa): “Sinh khí, 
tụ khí không chỉ tạo diện mạo cho nủi sông, cho 
cảnh quan mỗi trường sống của con người, mà còn 
tạo nên con người (kể cả những người đã khuất)”. 
Dựa vào quan niệm này, các nhà Phong thủy cho 
rằng: Sở di trời đất, núi sông.. “có hồn” là do được 
tụ khí, được thổi vào một lượng “sinh khí” dồi dảo và 
mai táng là “đưa sinh khí” trở về với hài cốt. Đó cùng 
chính là vùng đất “Địa linh nhân kiệt”. 

Khi xem Phong thủy cho một đơn vị đất, phải tìm 
hiểu chỉ tiêu “tụ khí, hòa khí, sình khí” (cát địa, phú 
địa) của nơi đó. Công việc đầu tiên của người xem 
phong thủy là tìm Long mạch (Mịch long) tức tìm 
những địa khí lớn chảy thành luỗng gọi là Long hay 
Địa long dựa và hướng của hinh thế, hướng núi. Nơi 
dừng khí (tụ khí) được chú ý hơn cả. Đó chính là 
huuệt, điểm hội tụ năng lượng Trái đất. Nếu đất đó 
có địa thế rộng rãi, bàng phẳng, có nước chảy quanh, 
được coi là đất tụ khí (Huyệt), đất có long mạch. 
Tiếp theo là xem xét những ngọn núi xung quanh 


14 


(Sát sa). Nếu đất dựa vào nhiều núi (hình thế Tứ sa, 
Tứ linh) tức là đất có đủ điểu kiện về tàng phong tụ 
khí. 


d) Khảo sát nguồn nước (quan thủy) 


Yếu tố Thủy, là “khí hữu hình” (khi có hình dáng, 
chiều hướng cụ thể). Đây là điểm mấu chốt của 
phép Phong thủy: “Phong thủy chi pháp, đắc thủy vi 
thượng, tảng phong vi thứ” (Phép phong thủy lấy 
Thủy làm chỉ tiêu đầu tiên, Phong là thứ hai) do vậy 
phải chú ý đến các dòng chảy, hồ ao, giếng nước 
xung quanh. 

Dòng chảy sâu kéo dài thì khí vượng, dòng chảy 
ngắn mà nông thì khí tụ không nhiều; nước chảy 
quanh co, êm đêm là cát, chảy xói thẳng, mạnh mẽ 
là hung... Ngày nay, khái niệm "dòng chảy” ở các 
đô thị được thay thế bằng “đường xá”. Tuyến đường 
nào rộng rãi, nhiều xe cộ, nhiều người qua lại, thì khí 
vượng; ngược lại đường ngắn, đường cụt ngõ hẻm, 
thưa người qua lại thì khí tụ không nhiều. 

Sau khi tìm được “mịch long” (long mạch), “sát 
sa”, “quan thủy”, mới quyết định “điểm huyệt” và 
xác định “minh đường” (khoảng đất xung quanh nhà 
hay quanh huyệt mộ), từ đấy mà chọn lựa, hay điều 
chỉnh để có vùng đất vượng khí để “Dương trạch” 
(xây cất công trình kiến trúc, nhà ở, đến chùa...) hay 
“Âm trạch” (mai táng), nhằm mang lại sự an lành, 
phúc lộc cho cuộc sống hiện tại và cho đời sau. 


Xem Phong thủy là cả một chuỗi những công 
việc khó hiểu với các thuật ngữ thân bí. Song, với 
“Ba yếu tố quan trọng” của Thuyết Phong thủy, ta 


là) 


thấy nổi lên yếu tố tích cực, đó là đức tính, hoàn 
cảnh “Nhân định thắng thiên”. Đối với chỗ ở, dựa 
theo những quy tắc trong thuyết Phong thủy, ứng 
dụng những kinh nghiệm dân gian truyền thống hoàn 
toàn có thể điều chỉnh lại được, cố gắng đạt tới mục 
đích “Giành cát tránh hung”, giảm tới mức tối đa 
những hậu quả xấu. Nhiều người nghiên cứu Phong 
thủy chấp nhận những thủ pháp (áp đặt) mà thuyết 
Phong thủy đề ra để thực hiện chỉnh đổi nội thất 
trong nhà, cảnh quan bên ngoài theo cơ chế sinh 
khắc, chế hãm vẫn có được ngôi nhà gần như hợp 
với Mệnh trạch của mình. Đây cũng là mục đích 
chính của nhóm tác giả biên soạn cuốn sách này. 


I. MỘT SỐ ĐỊA THẾ ĐIỂN HÌNH 

Dưới đây là một số địa thế theo địa lý phong 
thủy điển hình biến 
được dân gian truyền lại 
có kết hợp với cách sau 
nhìn mới của xã hội 
hiện đại. 

a) Địa thế cát phú 

1. Dạng “Cự môn 
thổ tinh”: Loại địa hình 
này có thể giữ được tiền 
của, tức là khi quanh _ 
nhà ở có đường đihay Ÿf  ¿:-- 
dòng sông bao bọc. Cự Dạng "tự môn thổ tinh” 
môn là tên của thản tài 
vận, sống lâu ở chỗ đất 


về 


Tư Sứ À4)2 9923 34100 <2 Y + 
cổ 102°5%21144 62gĐỆ- 


l6 


\n) 


* So SC 


Dạng nước bao 


Nước bao kép ở phía tr 


ướ 


đơn phía trước 


này địa khí sẽ giữ được 
tiền của, năng lực tích 
lũy ngày càng nhiều. 
2. Nước cong chín 
khúc: Đây là địa hình địa 
khí khó lưu tán. Như 
hình vẽ biểu thị, chỗ 
dỏng sông uốn lượn 
quanh co, gọi là nước 
sông chín khúc. Nếu 
xem dòng sông này như 
thể đường đi cũng được. 
Vì dòng nước có thể lưu 
giữ địa khí nên chỗ sông 
uốn khúc địa khí khó lưu 
tán. Địa thế này được 
xem là đất cát tướng. 


3. Nước bao kép ở 
phía trước: Đó là địa thể 
sinh ra của cải. Gặp loại 
địa thế này thì không 
nên hoài nghi mà nên 
chọn ngay. Nếu xem 
đường đi như là các 
dòng sông cũng không 
có gì khác biệt mấy. Hai 
dạng địa hình như vậy 
đều là dạng hình tốt. 


4. Dạng nước bao 
đơn phía trước: Địa hình 
này dễ tụ địa khí. Nghĩa 


17 


ty ˆ s2 Ai GÀTSN » 
Dạng nước ba0 vòng 


Dạng “Văn khúc thổ tinh” 


của dạng nước bao đơn 
phía trước là một dòng 
sông bao một phía 
quanh nhà. Loại địa hình 
này cũng có thể xem 
dòng sông như là đường 
đi, hoặc xem chỗ đất lưu 
không hướng về đường 
đi. Vì chỉ có một cái ao, 
hoặc chỉ có một khoảng 
đất không nên địa khí rất 
dễ tích tụ ở đó. 


5. Dạng nước bao 
vòng: Địa thế này địa khí 
dễ ngưng tụ, khó lưu 
tán. Cửa trước của nhà 
ở nếu có một con sông 
hay đường đi bao quanh 
là thuộc dạng nước lượn 
quanh chín khúc. Loại 
địa hình này trong địa lý 
phong thủy là loại địa 
hình lý tưởng nhất. Vì 
dạng nước bao quanh là 
chỗ địa khí dễ hội tụ 
nhất. 


6. Dạng “Văn khúc thổ tinh”: Đây là loại địa hình 
mà khí tốt sẽ chảy vào từ cửa chính phía trước. Như 
hình vẽ biểu thị, đây là loại địa hình tốt thường hay 
gặp. Nhưng nếu không phải là sông mà là con đường 
thì phải lấy hướng chảy của nước khi trời mưa để 


I8 


phán đoán. Vì nước mưa là sản vật biến hóa của khí 
trời nên phán đoán theo hướng chảy của nước mưa 
cũng rất quan trọng. Hướng chảy theo đường A là 
thủy khí đi vào nhà từ phía cửa trước. 


b) Địa thế hung (kiêng kị) 


1. Dạng “dắt trâu”: Dạng địa hình này tán tài, 
tán khí. Nước sông hoặc đưòng đi từ hai bên nhà ở 


Dạng chữ bát 


hợp tụ lại phía trước 
cửa rồi sau đó chảy đi, 
loại địa hình này gọi là 
dạng “đắt trâu”, thuộc 
địa hình ác tướng. 

2. Dạng chữ bát: 
Dạng địa hình này dễ 
gây cho gia đình 
không hòa thuận, dễ bị 
bệnh đau mắt. Dạng 
địa hình này ngược với 
dạng “dắt trâu”. Nếu 
có một dòng sông hay 
đường đi chọc thẳng 
vào cửa chính, sau đó 
phân làm hai nhánh đi 
sang hai bên thì đó gọi 
là dạng chữ bát. Nhà 
ở trong địa hình này 
thường có sự bất hòa 
hoặc hay bị bệnh đau 
mắt. 


Dạng lưỡi nhô 


20 


3. Dạng cung ngược: 
Dạng địa hình này hao 
tổn tải và trong hôn 
nhân hay có sự thay đổi. 
Lưng hình cung của con 
sông hoặc đường đi nằm 
ở phía trước nhà, trong 
phong thủy gọi địa hình 
này là địa hình cung 
ngược, không tốt, không 
những hao tài tốn của, 
mà trong gia tộc hay gia 
đình thưởng bất hòa, 
thậm chí trong hôn nhân 
còn hay trắc trở. 


4. Dạng nhảy ngược: 
Đây là loại địa hình nhà 
đối diện với hình cung 
ngược. Giống như loại 
địa hình cung ngược đã 
nói ở trên, địa hình này 
cũng là đất hung tướng. 

5. Dạng lưỡi nhó: 
Nếu vị trí nhà ở đối với 
sông ngòi hoặc con 
đường giống như trong 
hình vẽ, chỗ con đường 
hoặc dòng sông đi qua 
phía sau nhà nhô lên 
hình lưỡi thì chủ nhân dễ 
chuốc lấy điều thị phi 


- hoặc bị lồi cuốn vào 
những cuộc tranh chấp. 

6. Dạng bị xói: Địa 
hình này chủ nhân dễ bị 
hại. Phía sau nhà ở nếu 
có một con đường (hoặc 
dòng sông) chảy thẳng 
vào nhà, hoặc như hình 
vẽ biểu diễn dòng sông 
sau khi chảy đến gần nhà 
thì uốn cong chảy về 
hướng khác, dạng địa 
hình như thế gọi là dạng 
bị nước xói. Thủy khí của 
nó đâm thẳng vào sau 
nhà giống như người bị 
sự cố làm hại bất ngờ. 


=> Con đường hoặc dòng 
Qờờ ` sông càng hẹp thì “sát 


Dạng “chữ đinh” ngược: khí” càng mạnh. 


7. Dạng “chữ đỉnh” 
ngược: Đường cái hoặc 
dòng sông cong ngược 
và đâm vào sau nhà cũng 
gọi là đất hung tướng. 
Giống như dạng bị nước 
xung là dạng chính xung, 
còn dạng chữ định ngược 
thì độ lượn cong không 
gấp bằng nên sát khí nhẹ 
Dạng cầu bạch hổ hơn. Nhưng nói chung 


21 


nòng \ 
Dạng nước cũng ngược và dạng bạch 
hổ quay đầu: 


Dạng bạch hổ quay đầu 


vẫn không tốt. 


8. Dạng cầu bạch 
hổ: Do vị trí của cầu 
tương quan lệch với nhà 
ở nên cũng dẫn đến 
khóng tốt. Tuy nhiền 
không phổ biến. Khi cầu 
nằm ở phía bên phải của 
nhà ở thì rất dễ phát sinh 
tai nạn giao thông. 

9. Dạng nước cong 
ngược và dạng bạch hổ 
quay đâu: Địa hình gặp 
dạng này gia chủ thường 
bất hòa, hay gặp sự cố 
hoặc bệnh tật. Từ bên 
cạnh nhà ở có một dòng 
sông hoặc con đường 
chạy qua, khi đến trước 
cửa nhà bỗng nhiên dòng 
sông lượn vào trước cửa 
nhà thì gọi là dạng nước 
cong ngược. Hoặc trên 
dòng chảy hình thành 


một cung lượn gọi là dạng bạch hổ quay đầu. Tất cả 
những địa hình này trong phong thủy đều rất kiêng 
ky. Cả hai dạng này đều rất dễ dẫn đến không hòa: 
thuận trong gia đình hoặc láng giềng, hoặc bỗng 
nhiên phát sinh những tai nạn bất ngở hay bệnh tật. 


22 


HI. PHƯƠNG VỊ NGÔI NHÀ 
1. Hai mươi bốn phương vị 


Bên cạnh yếu tố địa hình vị trí tọa lạc ngồi nhà, 
thuật phong thủy nhấn mạnh vai trò của hướng nhà 
tức phương vị ngôi nhà được xây dựng. Phương vị là 
yếu tố quan trọng nhất của địa lý phong thủy, bởi dù 
có chọn được vị trí tốt nhưng hướng (phương vị) ngôi 
nhà đặt sai thì không có hiệu quả. Từ rất xưa, con 
người đã biết sử dụng la bàn để xác định phương vị. 


2. Ý nghĩa của tám phương vị 


Phương vị chỉ phương Đồng, Tây, Nam, Bắc 
nhưng phong thủy chia nó thành 24 phương. Trong 
đó tám phương chính làm cơ bản và vị môi phương vị 
này đều mang ý nghĩa riêng (xem bảng tượng Bát 
quái và hình Bát quải tượng đò). 

- Phương Tây Bắc tương ứng quẻ “càn”, trong tự 
nhiên đó là “trời”, trong xã hội đó là “cha”, thuộc 
tính là “khỏe”, trong hoạt động vật đó là “ngựa”, 
trong cơ thể đó đều là “đâu”, “phổi”, “xương”. 


- Phương Tây tương ứng quẻ “đoài”, trong tự 
nhiên nó đại biểu cho “ao”, “đằm”, trong xã hội là 
“thiếu nữ”, thuộc tính “vui vẻ”, trong cơ thể là “ruột 
già”, “miệng”. 

- Phương Tây Nam là quẻ “khôn”, trong tự nhiên 
nó đại biểu cho “đất”, trong xã hội đại biểu cho “mẹ”, 
thuộc tính là “thuận”, trong động vật “trâu”, trong 
thân thể là “lá lách”, “bụng”. 


- Phương Nam ứng quẻ “ly”, trong tự nhiên nó là 
“lửa”, trong xã hội là “trung nữ”, thuộc tính “che 


23 


chở”, trong động vật là “chim công”, trong thân thể 
là “tim”, “ruột non”, “mắt”. 

- Phương Đông Nam ứng quẻ “tốn”, trong tự nhiên 
đại biểu cho “gió”, trong xã hội là “trưởng nữ”, thuộc 
tính là “nhập”, trong động vật là "gà”; trên cơ thể là 
cho “mật”, “đùi”. 

- Phương Đông ứng quẻ “chấn”, trong tự nhiên 
là “sấm”, trong xã hội là là “trưởng nam”, thuộc tính 
“động”, trong động vật là “rồng”, trên cơ thể là “gan”, 
“chân”, 

- Phương Đông Bắc ứng quẻ “cấn”, trong tự nhiên 
là “núi”, trong xã hội là “trung nam”, thuộc tính là 
“dừng”, trong động vật là “chó”, trên cơ thể là “dạ 
dày”, “thắt lưng”, “tay”. 

- Phương Bắc vốn ứng quẻ “khảm”, trong tự nhiên 
là “nước”, trong xã hội là “thứ nam”, thuộc tính là 
“trùng”, trong động vật là “lợn”, trên cơ thể là “thận”, 
“bàng quang”, “tai”. 


3. Tính chất cát - hung trong 24 phương vị 

Khi chia ba phản đều nhau mỗi phương vị cơ bản 
ta có 24 phương vị và khảo sát tính chất của nó khi 
phối với Ngũ hành. | 

1. Hướng “Nhâm” (Bắc 33796 - 352,59, thủy) 

Hướng này là hướng quyên thế và phú quý 

2. Hướng “Tý” (Bắc 352,6° - 7,59, hỏa) 

Đây là phương vị cao quý và thường không bỏ lỡ 
những cơ hội tốt trong cuộc đời. 

3. Hướng “Quý” (Bắc 7,6° - 22,5°, mộc) 


24 


Hình Bát quái Tượng đổ 


Đó là hướng dũng cảm, táo bạo và những nhà 
doanh nghiệp thành công. 


4. Hướng “Sửu” (Bắc 22,69 - 37,59, thổ) 


Đây là hướng giàu lòng tín ngưỡng và thường 
gặp thành công. 


5. Hướng “Cấn” (Đông bắc 37,6° - 52,5°, mộc) 


Hướng này thích hợp với những người làm nghề 
buôn bán tự do hoặc làm nghề tự do. 


6. Hướng “Dân” (Đông bắc 52,69 - 67,59, hỏa) 


Hướng xấu, để chọn hướng này nhất định phải 
có lực của địa long. 


7, Hướng “Giáp” (Đông 67,6° - 82,5°, mộc) 


25 


Đây là hướng bệnh tật nhưng cũng có lúc nhờ 
địa long mà giàu. 

8. Hướng “Mão (Đông 82,6° - 97,5°, kim) 

Đó là hướng thành công và phỏn vinh. 

9. Hướng “Ất” (Đông 97,69 - 112,5°, hỏa) 

Đó là hướng dựa vào sở trường của kỹ thuật mà 
làm giàu. 

10. Hướng “Thìn” (Đông nam 112,69 - 127,59, 
hỏa} 

Là hướng mà người nỗ lực cố gắng sẽ giàu có. 

11. Hướng “Tốn” (Đông nam 127,6° - 142,59, 
hỏa} 

Đây là hướng đến năm 2003 thì vận khí yếu dần. 
Song từ năm 1984 đến năm 2003 hướng này thường 
không được dùng nữa vì dòng khí của hướng này 
dẫn dàn giảm yếu (Xem bảng Tam Nguuên). 

12. Hướng “Ty” (Đông nam 142,60 - 157,59, hỏa) 

Hướng này thích hợp với những người làm nghề 
đầu bếp. 

13. Hướng “Bính” (Nam 157,69 - 172,59, hỏa) 

Đây là hướng đưa lại tiếng tăm tên tuổi, cũng là 
hướng linh khí rất mạnh, nó tượng trưng cho chữ 
quý làm đâu, nghĩa của quý là cao sang, danh tiếng, 
đặc biệt chỉ những người công hầu bá tước cạnh 
hoàng đế hoặc người nắm quyền chính trị. 

14. Hướng “Ngọ” (Nam 172,6? - 187,59, kim) 

Đây là hướng tượng trưng cho sự biến động, nếu 
không tốt nhất thì là xấu nhất. 


26 


15. Hướng “Đinh” (Nam 187,69 - 202,59, kim) 

Đây là hướng chủ nhân được nhiều người ủng 
hộ, ngường mộ. Trong sách cổ ghi đây là hướng: 
“Nếu long mạch chính, nếu địa khí không thì tuổi thọ 
trăm năm”. 

16, Hướng “Mùi” (Tây nam 202,69 - 217,59, thổ) 

Hướng này tài sản hùng hậu, hoặc lộc dồi dào. 

Hướng này có hàm nghĩa kho đụn đây nhà giống 
hướng thì, hướng sửu. Nếu chọn hướng này tuy thanh 
danh không lừng lầy bốn phương nhưng ngược lại tài 
sản hùng hậu. 

17, Hướng “Khôn” (Tây nam 217,6? - 232,59, kim) 

Hướng xuất hiện hào kiệt cuối đời. Đây là hướng 
ngược với hướng “Cấn” - hướng quỷ môn, nên còn 
gọi là “bao quỷ môn”. 

18. Hướng “Thân” (Tây nam 232,69 - 247,59, thủy) 

Đây là hướng tất yếu phải kết hợp với điểu kiện 
địa khí. 

19. Hướng “Canh” (Tây 247,69 - 262,5°, thổ) 

Đây là hướng sáng suốt, mình mẫn và giàu sức 
quyết đoán. 

20. Hướng “Dậu” (Tây 262,6° - 277,59, hỏa) 

Đây là hướng phân lớn dành cho tập thể, công 
Sở, cơ quan và đến đài, bàn thờ. Hướng này còn có 
nghĩa là danh tiếng, quan chức cao quý, đối với công 
nhân viên chức mà nói đây cũng là hướng cũng có 
thể phát huy được khả năng của mình. 


27 


21. Hướng “Tân” (Tây 277,69 - 292,59, hỏa) 
Đây là hướng của học giả, nhà nghiên cứu thành 
đạt. Hướng này có hàm ý là “tú tài”, lý trí sáng suốt 
và cũng có tên là cung “văn chương” giống như hướng 
Tốn. 
22. Hướng “Tuất” (Tây 292,6° - 307,59, thổ) 
Hướng thu được tiền nhiều nhờ bất động sản. 
Giống như hướng Mùi, đây cũng là hướng mộ kho. 
23. Hướng “Càn” (Tây bắc 307,69 - 322,5°, kim) 
Đây là hướng lý tưởng cho nhà ở và lăng mộ. 
24. Hướng “Hợi” (Tây bắc 322,6° - 337,5°, mộc) 
Đây là hướng “thiên tử”, chỉ phối cả 24 hướng. 


IV. LÀM NHÀ THEO MỆNH TRẠCH 

1. Mệnh trạch là gì? 

Các trường phái phong thủy chủ yếu ở Việt Nam, 
Trung Quốc khi khảo sát phương vị dùng để xác 
định nơi tọa lạc và hướng ngôi nhà, vị trí ngồi làm 
việc cơ quan thường rất chú trọng đến yếu tố “Nhân 
tính", tức xét đến “Mệnh trạch” của chủ nhân có phù 
hợp không. Điêu đó cho thấy không phải phương vị 
nảo cũng thích hợp với mọi người có tuổi khác nhau. 

Vậy mệnh trạch là gì ? Tại sao hướng nhà lại liên 
quan đến mệnh trạch? Tại sao phương vị này mang 
tài lộc, sức khoẻ đến cho người tuổi này mà lại mang 
tai họa đến cho chủ nhà ở tuổi khác. Để tìm hiểu 
vấn đề này ta phải tìm hiểu thêm quan hệ giữa con 
người với Vũ trụ theo thuyết nguồn gốc muôn loài: 


28 


Thời cổ xưa, khi Trời đất chưa hình thành, Vũ trụ 
ở trong một thể nguyên khí (Thái cực) khong ranh 
giới nhất định, vạn vật trong đó đều do nó biến thành. 
Sự biến đổi của Thái cực dẫn đến sự phân chia nguyên 
khí, nặng rơi xuống, nhẹ bay lên. Trước hết “Thái 
cực” sinh ra Lưỡng Nghi là Âm Nghi và Dương Nghị, 
gọi tắt là Âm (--) và Dương (-). Lưỡng Nghi lại sinh 
ra Tứ tượng đó là: Phản Dương có Dương cũng có 
Âm gọi là Thái Dương và Thiếu Âm. Phản Âm cũng 
có Âm có Dương gọi là Thái Âm và Thiếu Dương. 


Tứ Tượng lại sinh ra Bát Quái đó là: Phần Thái 
Dương có Dương - “Càn” và Âm - “Đoài”. Phản Thiếu 
Am có Dương - “Chấn” và Ấm - "Ly". Phần Thiếu 
Dương có Dương - “Khảm” và Âm - “Tốn”. Phản 
Thái - Âm có Dương - “Càn” và Âm - “Khôn”. 

Hậu Thiên Bát Quái: Càn vi Phụ (Cha), Khôn vi 
Mẫu (mẹ), Chấn trưởng Nam, Tốn trưởng Nữ, Khảm 
- trung nam, Ly - trung nữ, Cấn - út nam, Đoài - út 
nữ. ĐA ve 

Khi nhập vào ngũ hành: Càn thuộc Kim, Khảm 
thuộc Thủy, Cấn thuộc Thổ, Chấn thuộc Mộc, Tốn 
thuộc Mộc, Ly thuộc Hỏa, Khôn thuộc...., Đoài thuộc 
Kim. Càn - Khảm - Cấn - Chấn = vì dương. Tến - Ly 
- Không - Đoài = vi âm. 

Trở lại với thuyết Ngũ hành: Có sinh có khắc: 

“Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh thổ 

Thổ sinh Kim, Kim sinh thủu 

Thủu sinh Mộc” 

Từng cặp chống lại nhau, đào thải nhau là: 


29 


Thủu khắc Hỏa, chế ngự Hóa 
Hỏa khắc Kim, chế ngự Kim 

Kim khác Mộc, chế ngự Mộc 

Mộc khắc Thố, chế ngự Thổ 

Thổ lại khắc Thủu, chế ngự Thủu. 


“Cổ học phương Đông” coi quy luật sinh khắc 
trong Ngũ hành là động lực thúc đấy sự phát triển 
của vạn vật trong Vũ trụ. 

Mộc là cây cỏ, bị Hỏa thiêu đốt thành tro bụi 
thành Thổ, Thổ qua năm tháng lại hóa Kim. Kim tụ 
khí sinh Thủy, trở lại nuôi Mộc (Cây cỏ) cứ thế luân 
hồi vạn vật cân bằng được là nhờ có quy luật sinh 
khắc điều tiết. Nếu chỉ sinh vạn vật cứ lớn mãi rồi 
nổ tung. Nếu chỉ khắc, vạn vật sẽ biến dẫn làm mất 
sinh thái. 

Không phải cứ sinh là hay và cứ khắc là xấu, mà 
phải vận hành điều tiết khéo léo quan hệ sinh khắc. 

Căn cứ vào lý luận về Bát quái và Ngũ hành. Xét 
thấy những yếu tố thuận nghịch (hoà hợp và xung 
khắc) của từng người với môi trường sống, các nhà 
phong thủy thời xưa đã định ra Cung mệnh (theo 
năm sinh), tử cung mệnh đó xây dựng sơ để Mệnh 
trạch của từng độ tuổi (Âm lịch), có mệnh trạch cho 
nam và nữ. Sơ đỏ mệnh trạch thực chất là Đỏ hình 
Bát quái của 8 vị du thần đóng giữ, từ đấy tìm ra vị 
trí cát hưng (tốt xấu). Cũng từ sơ đồ mệnh trạch này 
chúng dễ dàng giải đáp được mối quan hệ giữa “Nhân 
tính” của chủ nhà với “Địa khí” của mặt bằng tọa 
lạc. (Xem bảng cung mệnh ở Phụ lục cuối sách) 


340 


Quẻ trạch của nhà chia làm 2 nhóm dựa vào 
phương vị của nó (Xem Bài quái tượng đò trang 25). 

Nhà có hướng Đông, Đông Nam, Nam và Bắc 
thuộc Đông Tứ trạch dành cho những người có mệnh 
trạch Chấn, Tốn, Khảm, Ly. 

Nhà có hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bác và Tây 
Nam dành cho thuộc Tây Tứ trạch dành cho người 
có mệnh trạch Càn, Đoài, Cấn, Khôn. 

Thực tế ít người có nhà đúng mệnh trạch của 
mình có nghĩa là thuận với “địa khí”. Còn phần lớn 
sinh họat và làm việc trong ngôi nhà không đúng 
mệnh trạch của mình. Vấn để đặt ra là, người ta cần 
biết vận dụng học thuyết phong thủy như thế nào để 
phát huy lợi thế và hạn chế tối đa những bất lợi trên. 
Đó chính là nội dung ở phân Bố cục 24 sơn hướng 
sẽ trình bày ở Chương IV. 


Sau đây là các bước cản biết khi bắt đầu lựa 
chọn mặt bằng nhà. 

2. Tuổi làm nhà 

Khi sắp làm chủ một ngôi nhà (chuẩn bị xây, 
định mua hay thừa kế), theo quan niệm cổ cần biết 
mình có được tuổi hay không. 

Khái niệm “được” tuổi ở đây là năm đó (tính 
theo lịch Âm) có phạm tuổi “kim lâu” không? 

“Bốn nhăm, bốn bảu đi đâu (45, 47 tuổi). 

Để cho “bốn sáu” kim lâu làm nhà. (46 tuổi) 

Tuổi kim lâu được tính theo “cửu cung bát 
quái”(thêm cung trung vào bát cung) bắt đầu từ Khôn 
- Đoài - Càn - Khảm - Cung trung - Cấn - Chấn - Tốn 


3l 


Chỗ khởi đầu 


Kim lâu lục súd Tốn Ly Khôn 
3 2 1 Kim lâu thân 
Chấn | Trung |Đoài 

Kim lâu tử Kim lâu thê 
6 ? 8 


và Ly. 


“Được tuổi” (đẹp tuổi làm nhà) là tuổi năm đó 
nằm vào hai cung Đoài (2) và Ly (9), còn các cung 
Khảm (4) Cung trung (5), Chấn (7), thì bình thường. 

Nếu phạm các cung Khôn (1), Càn (3), Cấn (6) 
và Tốn (8) là tuổi “Kim lâu”. 

Theo các sách cổ, Tứ kim lâu gồm: 

1. Nhất kim lâu thân (KL1): Gia chủ gặp hạn. 

2. Nhị kim lâu thê (KL2): Vợ gia chủ gặp hạn. 

3. Tam kim lâu tử (KL3): Các con có hạn. 

4. Tứ kim lâu lục súc (KL4): Chăn nuôi, làm ăn 
kém. 

Thí dụ: 

45 = 4+5 =9: không phạm KU 

47=4+ 7= 11 lại lấy 1 + 1 = 3: không phạm KL 

46 = 4 + 6 = 10 lấy 10 = 1 + Ö = 1: phạm KL 

Để tiện tra cứu hãy xem bảng Tuổi làm nhà 


32 


Nếu làm nhà vào năm Kim lâu có thể mượn tuổi 
người khác để làm lễ, các phản khác giữ nguyên. 

Người từ 70 tuổi trở đi có thể không kiêng. Xem 
bảng tuổi làm nhà (Phụ lục cuối sách). 


3. Bố trí mặt bằng theo mệnh trạch 


Trước hết xác định mệnh trạch của mình dựa 
vào bảng mệnh trạch (ở phụ lục). Khi biết mệnh 
trạch thì sẽ căn cứ vào sơ đồ “Bát trạch” và “Huyền 
không phi tinh” ta vẽ bản đồ Cửu cung vào bản vẽ 
mặt bằng lòng nhà, trên đó có 9 phần, ta sẽ biết 
được tình trạng Cát hung mỗi phương vị. Dựa vào 
tính cát hung và quan hệ khắc chế giữa các Du tỉnh 
ta xây dựng cấu trúc mặt bằng nhà theo nguyên tắc 
5aU: 


* Cửa đi chính mở theo cung mệnh (hướng Phục 
vị), hệ thống cấp thoát nước đối diện với cửa đi của 
căn nhà, 

* Buỏng ngủ chủ nhân. 


* Nhà bếp, nhà vệ sinh cũng được bố trí theo sơ 
đỏ “Bát trạch” và Huyễn không phi tỉnh”. 


Thực tế việc chọn được hướng nhà đúng hoàn 
toàn theo mệnh trạch là rất khó bởi tính đô thị hóa 
cao. Tuy nhiên nếu mệnh trạch chủ nhà cùng nhóm 
Đông hoặc Tây tứ trạch với phương vị ngôi nhà ta có 
thì việc cải tạo bố trí nội thất sẽ thuận lợi. 

* Hướng cửa chính: căn cứ vào việc xác định 
đúng dòng chảy (Luông xe đi và độ dốc mặt đường) 
Ở trước cửa nhà. 


33 


* Nơi cấp thoát nước. Theo nhiều tài liệu cổ “Sơn 
quản nhân, thủy quản tài” thì quan niệm “Sơn” là 
hướng mở cửa chính, quản lý và chỉ phối mọi hoạt 
động của chủ nhà. Đó chính là “hướng cửa cát tường 
vạn sự vinh xương”. “Thủy” là nguồn tài vận của chủ 
nhà, nếu phương vị nhà đúng mệnh trạch thì ở phía 
đối xứng với cửa đi nên đặt hệ thống cấp thoát nước. 


* Các vị trí quan trọng tiếp theo là phòng ngủ 
chủ nhân (ở cơ quan là bàn làm việc cấp trưởng) 
nên đặt ở hướng Sinh khí hoặc Diên niên. 

* Nơi để tiền bạc và tủ hàng hóa cũng ở hướng 
Sinh khí. 

* Nhà vệ sinh thường bố trí ở hướng xấu nhất. 

Trường hợp nhà không đúng mệnh trạch của 
mình, cân điều chỉnh lại theo sơ đồ bố trí mặt bằng. 
Việc điêu chỉnh này dựa trên cơ sở chế hãm giữa 
các Cát tinh và Hung tỉnh sẽ được ngôi nhà gần 
đúng với mệnh trạch của mình. (Xem chương Ill) 

Thí dụ: người Càn trạch đến ở ngôi nhà Đoài 
trạch, cửa chính ở hướng Tây mặt đường, hình ống 
không thể thay hướng đổi cửa đi theo mệnh trạch 
của minh thì có thể thay đổi cấu trúc bố trí một số 
đô vật hoặc đặt mới như Bồn hoa, cây cảnh, bể cá, 
lông chim, bánh xe phong thủy vào các hướng xấu 
(hung). 

Bản thờ được đặt ở vị trí trang trọng theo truyền 
thống, không thể dùng thay cho hướng nhà 


34 


4. Bố trí nội thất 

Bố cục trong nhà (Bao gồm cửa đi, cửa sổ, nhà 
bếp, nhà vệ sinh, phòng khách, buồng ngủ chủ nhà, 
buồng ngủ các con...) phải theo các vị trí du thân 
đóng giữ. (Xem mệnh trạch uà du thần đóng giữ). 

Trường hợp không thực hiện được (nhà không 
đúng mệnh trạch) thì căn cứ vào mệnh trạch của 
mình rồi đối chiếu với nhà hiện hữu mà điểu chỉnh 
(chỗ tốt thì phát huy, chỗ xấu thì chế ngự). 

5. Cách xác định hướng cho ngôi nhà 

Muốn nắm vững kiến thức về phong thủy phải 
tìm hiểu phương vị. Bát quái lấy tên của 8 quẻ để đặt 
tên cho các phương Đông, Tây, Nam, Bắc. 

Chấn là chính Đông; Đoài là chính Tây 

Khảm là chính Bắc,  Lụ là chính Nam. 

Tốn - Đông Nam; Khôn - Tây Nam 

Càn - Tây Bắc ;, Cấn - Đông Bắc 

Thí dụ: Ngôi nhà số xxx “Toạ đoài hướng Chấn” 
là nói ngôi nhà này lưng quay về hướng Tây, mặt 
nhà (hướng cửa) quay về hướng Đông. Hay có thể 
nói ngôi nhà này thuộc “Chấn trạch” có nghĩa là cửa 
ở hướng Chấn (hướng Đông):- 

Để cụ thể hơn, người ta lại chia nhỏ thành 24 
phương vị để suy đoán tốt xấu (cát hung). Mỗi phương 
vị 15° (24 x 159 = 3609) và đặt cho mỗi phương vị một 
tên, và mỗi phương vị lại phối với Ngũ hành, và bộ 
sao Cửu diệu để xét Cát hung. 


35 


TÊN GỌI 24 SƠN HƯỚNG 


Việc xác định hướng cho ngôi nhà phải có la 
bàn.(Thời xưa người ta gọi là Thước địa lý). 

Thuật phong thủy (hay địa lý) xưa nay có nhiều 
môn phái như: 

- Phái theo Tam nguyên 

—- Phái theo Cửu cung Phi trạch 

- Phái theo Tam hợp 

- Phải theo Bát trạch v.v... 

Mỗi phái phong thủy lại có riêng cho mình một 
loại thước địa lý (La bàn). Thị trưởng hiện có nhiều 
loại thước địa lý. Nếu đã biết tên gọi của Bát trạch 
hay 24 Sơn hướng chỉ cần dùng chiếc La bàn thông 
dụng đủ. (Thấp nhất là địa bàn). 


36 


6. Tìm tâm điểm trơng nhà 


Khi dùng La bàn (Thước địa lý) xác định hướng 
nhà thì việc đầu tiên của các nhà địa lý là phải tìm 
tâm điểm trên một mặt bằng của ngôi nhà đó. 

Thời xưa, những người làm nghề phong thủy 
(Thây địa lý), phân lớn đều chọn cách tìm tâm điểm 
trong nhà theo “Dương đồ phong thủy học”, vì đây là 
phương pháp mang tính thực dụng và ứng nghiệm 
cao. Tất cả các môn phái phong thủy đều phải tìm 
“TR—NG CNG” theo một cách thống nhất, trong thư 
tịch cỗ gọi là “LẬP CC”. Thời xưa việc lập cực rất 
đơn giản, vì nhà cổ rất vuông vức chỉ cần kẻ các 
đường chéo góc nhà là tìm ra vị trí Lập cực Trung 
cung. 


Theo các tài liệu cổ “Trung hỗ lập cực Lâm chế 
tứ phương” (Trung hỗ có nghĩa là Ngũ hoàng, trong 
Lạc thư thì cứ ở giữa, nói cho dễ hiểu là ở chính 
giữa). Vị trí của Trung Cung có tác động rất quan 
trọng về lý khí học mà từ Trung Cung có thể phân 
chia các khu vực du thân đóng giữ. Trung Cung còn 
đại diện cho hướng ngôi nhà đó. Lại nói thêm rằng, 
kiến trúc nhà ngày nay, có ít dạng hình chữ nhật hay 
hình vuông truyền thống, phần lớn là nhà tầng, bố 
trí sàn nhà nhiều hình dạng (xem hình uẽ). 

Khi đã có tâm điểm, đặt địa bàn (La bàn) trên 
tâm điểm nhà, mắt hướng về phía cửa đi. Khi kim chỉ 
trên La Bàn ổn định, đọc chỉ số phương vị rồi đối 
chiếu với bảng 24 Sơn hướng ta biết được tên của 
hướng nhà. 


37 


Khi đã biết tọa - hướng, tra bảng “Huyền không 
Phi tinh” và "mệnh trạch đổ” sẽ biết được tình trạng 
cát hung của ngôi nhà đó. 

Tìm tâm đất: Tâm đất chính là trọng tâm diện 
tích hình học của thửa đất. Trong một biển số nhà 
được đăng ký hợp pháp, khi tính tâm đất phải xét tới 
tâm của biển sế nhà rồi mới tách ra khu vực của 
mình. Từ đấy mới biết được vị trí các du thần. 

Trường hợp không thể đến thực địa để xác định 
hướng cho một căn hộ chung cư cao tảng (hoặc ở 
một nơi nào đó) mà chỉ dựa vào bản vẽ thiết kế mặt 
bằng, nhưng tốt nhất vẫn là đến thực địa. 

Với cách làm này, ta có thể áp dụng để chọn 
được các vị trí giường ngủ, phòng đọc sách, nhà 
bếp, nhà vệ sinh, vị trí đặt bàn làm việc cho trưởng 
cấp đơn vị, tủ hàng hoá, két đựng tiền... 

7. La bàn và thước địa lý 

Như trên nói, trong xưa và nay thường có nhiều 
môn phái về thuật phong thủy. Mỗi môn phái lại có 
một loại thước đo riêng của mình để tìm Sơn hướng 
cho ngôi nhà, trên thước nhất thiết phải có tên 24 
Sơn hướng và cung bát quái. 

Thước của phái Bát trạch thì có vành chia độ 8 
cung. 

Phái Tam nguyên có vành chia độ 64 quẻ. 

Phái Phi tình có 24 Sơn và Khởi tinh. 

Những loại thước này không có kích thước tiêu 
chuẩn, nhưng tất cả các thước nhất thiết phải có kim 
nam châm chỉ hướng. 


38 


Tâm nha 


` 


Khuyết góc 


Hình thoi 


Gách xác định tâm điểm trong nhà 


' 
- 


39 


La bàn: có các vành số, ghi rõ tên của 8 cung, 
các vành số chữ dành riêng cho từng môn phái. Nếu 
không có la bàn có thể dùng chiếc địa bàn thông 
thường, xem số độ tra bảng 24 Sơn hướng là có thể 
tìm ra tên gọi. 


Thước địa lý thời nay 


40 


8. Sắp xếp du tỉnh và huyền không phi tỉnh 


Khi cân biết phương hướng của một ngôi nhà 
hay một đơn vị trong ngôi nhà nhất thiết phải có bản 
vẽ mặt bằng, nếu không có thì tự vẽ lấy theo tỉ lệ 1/ 
10 (1cm bản vẽ tính bằng 1m thước địa). Thí dụ ngôi 
nhà dài 1Öm, rộng 8m thì trên bản vẽ là 10cm x 8cm 


Trường hợp khó 
xác định bản vẽ mặt 
bằng và kích thước, 
chỉ cản kẻ các đường 
chéo để tìm Trung 
cung sẽ tìm được quẻ 
tỉnh diệu trong Bát 
trạch Du tỉnh và 
Huyền không Phi tinh 
của ngôi nhà đó, thì 
cũng tìm ra điểm lập 
cực để lấy làm tâm 
điểm. Sau đó từ các 
điểm giới hạn 8 
phương vị kéo dài ra, 
dùng com- pa hay 
thước địa lý. Với com 
- pa thì cứ 45° lấy 1 
cung ta sẽ có 5 cực. 

Sau khi đã tìm ra 
8 phương vị của ngôi 
nhà sẽ dễ dàng sắp 
xếp các tỉnh (sao). Từ 
hình vẽ trang 18 ta 
thấy: ngôi nhà này tọa 


Đông 


Phục | Nhất | Tuyệt 

vị mệnh 

Lục Thiên Ngủ 

sát Y quý 
Bắc 


1faem 


Tây 


4I 


Đông hướng Tây (Tọa 
Mão hướng Dậu) đối 
chiếu với “du tỉnh bàn” 
và phi tỉnh bàn và các 
sao nhị thất ngũ phi 
tỉnh ta cho vào khu vực 
thuộc Đông phương. 


Đóng Nam 
phương là các sao nhất, 
lục, lục phi tỉnh trong 
chủm diên niên du 
tỉnh, cho vào khu vực 
thuộc Đóng Nam 
phương. 


Nam phương là 
sinh khí du tỉnh và các 
sao ngũ, nhất, nhị phi 
tỉnh, ta cho vào khu 
vực thuộc Nam 
phương. 


Các phương vị còn 
lại cứ thế mà suy. Khi 
đã thành thạo phương 
pháp này thì bất cứ 
ngồi nhà nảo cũng 
xem được phương 
hướng rồi từng bước 
mà tính toán và sắp 
xếp. (Xem hình uèẻ). 


42 


V2 UÊ 6é y2 
và 
3 K 

>1 
x4 


S00 th mat 
2/9229 NGA Cú 


PiBiP 


^© T 
` Tú Cú "y » 
c2 kó pU Bát _œ 
⁄Z Z 
G L 
Tây Nam 48 * Tây bắc 


SINH KHÍ 
Tum THIÊN 
Nhị 1 À Bắc 
Tam 
Lục 
Nhất 
Đông nam 
ông Bắ 
— Dông Đông Bắc 
Ngũ 
s«w = ‹ 
S s % 
E ?> 
& 
9. Đông và Tây tứ trạch 


Bát quái phân Đông tứ và Tây tứ trạch. 

Đông tứ trạch gồm: Khảm, ly, Chấn, Tốn. 

Tây tứ trạch gồm: Càn, Khôn, Cấn, Đoài. 

Từ nguyên lý sinh khắc của Âm Dương cho thấy, 
bốn tuổi thuộc Đông tứ trạch là khảm, Ly, Chấn 
Tốn nên phối hợp với nhau. Tương tự như vậy với 
bốn tuổi thuộc Tây tứ trạch. Việc kết hợp như vậy sẽ 
sinh ra 8 kết cục sau: Bảng tài uận uà phương hướng. 


43 


QUAN HỆ TÀI VẬN VỚI PHƯƠNG HƯỚNG 
chủ khí qUỷ niên hại mạng 
Cần ài ấ ô Tốn 


Đài nữ HS TÊN 
Lý Càn |Tốn | 0ấn 


Khôn | Chấn 


Kết hợp mệnh trạch và Bát quái phương hướng 
ta dựng được mệnh đỏ trạch cho mỗi tuổi: Đông tứ 
trạch mệnh đồ và Tây tứ trạch mệnh đỗ. 


Thi dụ: Người sinh năm 1953, tra bảng mệnh 
trạch (phụ lục) biết trạch Khôn thuộc Tây Tứ trạch. 
Tra hình Tây tứ trạch mệnh đô biết mệnh trạch của 
người đó là: Tọa Tây Nam hướng Đông Bắc. Từ đó 
có thể lựa chọn hướng nhà phù hợp là lưng nhà tọa 
Tây Nam (Phục vì), phía trước (hướng nhà) là Đông 
Bắc (Sinh khi). 

Nhà thuộc nhóm Tây Tứ trạch có Cát phương Ở: 
Chính Tây, Tây Bác, Tây Nam, Đông Bác. Hung 
phương tà: Chính nam, chính Bắc, chính Đông, Đông 
Nam. 


Nhà thuộc Đông tứ trạch có Cát phương ở: Bắc, 
Đông, Đông Nam. Hung phương: Nam, Tây Bắc, Tây 
Nam, Đông Bắc. 


44 


ĐÔNG TỨ TRẠCH MỆNH ĐỒ 


Tọa Đông Nam hướng Tây Bắc Tọa Bắc hướng Nam 


Chú ý: Trang Bát trạch đổ, sơn (lưng nhà) thường là cát phương (Phục 
vị - hướng tốt), cùn hướng thì đa số là Hung phương (xấu), có nghĩa là cửa 
chính thướng ở vị trí xấu. Để khắc phục, phái Bát trạch dựa vào “sơ đổ Du 
thần”, dùng “quan hệ chế khắc” điểu chỉnh giảm hung. Tuy nhiên nếu biết 
kết hợp thuyết “Đương vận” của phái Lý khí. coi trọng “Huyển không đại 
quái” dùng Hà đổ Lạc thư, có thể tìm ra hướng đặt cửa chính tốt nhất. 

Ví dụ: Người sinh năm 1978, trạch Tốn (ra hảng mệnh đổ trạch)hiết 
mình thuộc Bông trạch, nhà Tọa Đũng Nam hướng Tây Bắc, không thể mở cửa 


45 


TÂY TỪ TRẠCH MỆNH ĐÔ 


Tọa Tây hướng Đông Tọa Tây Nam hướng Đông Bắc 


hướng Tây Bắc (Họa hại), chỉ có thể chọn hướng Bắc (Sinh khí). 
Những trường hợp khác như trạch Ly phải dùng nguyên lý chế khắc để 
giảm hung. 


Tuy nhiên hướng mỡ cửa chính cần lưu ý đến thời gian dựng nhà theo 
Thất vận hay Bát vận để đún chính thần. Đó là chính là nguyên lý đặt hướng 
cửa theo nhái Tam Nguyên ở mục sau (xem trang 7?). 


46 


BẢNG HUYỆN KHÔNG PHI TINH THẤT VẬN 


(1984-2003) 
4|3 25 
Thốt lên Thốt na 


3 6 8|8 614 
Nhốt x. tài Nhốf| Tam Bót 


Sửu sữn Mùi nướng Nhâm sơn Bính hướng 


9|3 211 

Thốt lên Thốt | Củu 
919 5 5|? 7|2 

am ° Nhết| Tam | Bót 


ấn sơn Khôn hướng Tí sơn Nụg hướng 
Dần sơn Thân hướng Qúy sơn Ngọ hướng 


47 


2 4 8I9 4|2 6 
Nhị vn Lục Nhị Tứ 
715 
Nhất Ng Thốt Cửu 


Thìn sơn Tuất hướng Giáp sơn anh hướng 


NI 
215 
Thết Thốt Hn 
2|:3 69 — 4|4 
khai Tam _. Nhốt| Tam Bót 


Cấn sữn Gàn hướng Mãn sữn Dậu hướng 
Ty sơn Hợi hướng Ất sơn Tân hướng 


Nhốt Thế Tế 


48 


Š 9|9 hi KÍ 7 3 2)? 7|5 9 
Lục Nhị Tứ Lục | Nhị Tứ 
39 
Thốt "ni! Thết Cửu 
6 |3 2 
Nhốt | Tam Bót Nhi Tam | Bóớt 


Mùi sơn Sửu hướng Bính sơn Nhâm hướng 


3 2I8 61 4 | 4 8 6 
Lục Nhị Tứ Lục Tứ 


D_ 314 l6 § 9 5J2 314 | 
Ngũ | Thốt Củu Ngũ | Thốt| Cửu 

7|9 5|s 9 5 9|7 kẻ Kị 2 
Nhết | _ Tam Bát | | Nhốt Tam| Bót 


Khôn sữn Cấn hướng Ngọ sơn Tí hướng 
Ty sơn Hợi hướng Định sơn fúy hướng 


49 


8! 8 6 319 SI2 
U "eu Thết |  Củu 
313 Š 3 8|5 
Nhốt Tam Nhết| Tam Bót 


Tuất sơn Thìn hướng Canh sơn Gián hướng 


Càn sơn Cấn hướng Dậu sơn Mão hướng 
Hợi sơn Ty hướng Tân sơn Ất hướng 


50 


BẰNG HUYỄN KHÔNG PHI TINH BÁT VẬN 
(2004-2043) 


Sửu sữn Mùi hướng Nhâm sơn Bính hướng 


Õ 91858 2 
Bớt | Ngũ 


32 $|4 7 2 54 3|j6 1 
Bót Nhế Lục | bót | Nhố 
"7 13 6 7+ “0|0: ` JÌ8. Ø 
Ỉ Cửu Í ú Ũ 


0? sơn Khôn hướng Tí sữn Nạp hướng 
D n sữn Thân hướng (úy sơn Định hướng 


51 


Tí sữn Ngọ hướng 


Tuất hướng 


Thìn sữn 


E=n 


_=, 
Đ 


œ 


\ ©® 5 

£ |5 

z O 
=2) ¬ 
wư 


Dậu hướng 
Tân hướng 


Mão sữn 
Ã\ sơn 


Càn hướng 
Hợi hướng 


Cấn sơn 
Ty sơn 


52 


Mùi sơn Sửu hướng Bính sơn Nhâm hướng 


Khôn sơn ấn hướng NỊọ sơn Tí hướng 
Thân sơn Dần hướng Đinh sơn Quý hướng 


=X) 


§ 6l4  2|6 4 
Thết | Tam | Ngũ 


B HENE 
“HE 


Mậu sưn Thìn hướng Canh sơn Bián hướng 


Càn sữn Cấn hướng Dậu sơn Mãn hướng 
Họ. sơn Ty sơn Tân sơn Ất hướng 


10. Quan hệ giữa các sao với tài vận 
A. TỨ CÁT TINH 


1, Sinh khí: Theo "Bát trạch nình kính” muốn có 
tài lộc thì Nguyên mệnh táo đường phải chọn hướng 
tốt lành. Nếu được sinh khí thì giàu có. Năm tháng 
được hưởng nhiều của cải phát tài. Nếu sinh khí mộc 
tỉnh vào các năm các tháng Hợi, Mão, Mùi. 

Nếu bếp đặt về hướng sinh khí, tài vận đối cường 
(rất mạnh), và mạnh nhất vào các năm Hợi, Mão, 
Mùi, Hàng năm vào các tháng 2, tháng 6, tháng 10. 

Sinh khí thuộc tham lang tỉnh trong ngũ hành 
thuộc Thủy. Để thúc đẩy tài vận phải chọn hướng 
bếp. Ngoài ra còn có các cách làm khác như: 

- Hướng nhà, Mở cửa, Giường ngủ, Trồng cây 
tưới nước hướng sinh khí, 

2. Diên niên: Theo “Bát trạch minh kính” hợp với 
Vũ Khúc niên kim tỉnh, tháng ngày tiến tài giàu có 
trung bình vào các tháng Ty, Dậu, Mùi. 

Cửa bếp đặt về hướng Diên niên, tài vận cũng 
tốt, được của cải vào các năm Sửu. Thân, Ty, Dậu. 
Những tháng được của là 4, 7, 12. 

Diên niên thuộc Vũ Khúc tính trong ngũ hànt, 
thuộc Kim, thúc đẩy tải vận nên chọn hưởng đặt 
bếp, ngoài ra còn có các cách khác là: 

- Đặt nước, cửa mở, giường ngủ vào ở hướng 
này. 

- Có thể đặt tượng đồng, h.:ặc các vật bằng đồng, 
có phát quang thì càng mạnh. 


55 


3. Thiên y: Theo “Bát trạch minh kính” hợp với 
Thiên y cự môn thổ tỉnh vào các năm các tháng 
Thân, Tý, Thìn thì của cải dư thừa. 

Nếu bếp đặt về hướng Thiên y tài vận cũng mạnh, 
mạnh nhất vào các năm Tý, Thìn, Thân hàng năm 
vào các tháng 3-7-11 là các tháng tài vận tốt nhất. 

Thiên y thuộc cự môn tỉnh trong Ngũ hành thuộc 
Thổ, thúc đẩy tài vận thì phải chọn hướng bếp, ngoài 
ra còn có các cách sau: 

- Bố trí nước ra vào, mở cửa, giường ngủ ở hướng 
này 

- Có thể đặt thêm những đô vật ngọc bích, thuỷ 
tỉnh, đỏ sứ... 

4. Phục vị: Theo “Bát trạch minh kinh” hợp phục 
vị phó bức mộc tỉnh thì tiểu phú (có giầu nhưng ít). 
Hàng ngày đều có chút ít. Thường vào các năm tháng 
Hợi, Mão, Mùi. 

Bếp đặt về hướng Phục vị thì tiểu cường tài vận, 
chỉ dư dật chút ít, chỉ mạnh hơn ở các năm tháng 
Mão, Sửu, Hợi, các tháng mạnh hơn trong năm là 
tháng 2, 6, 10. 


Phục vị thuộc mộc tỉnh trong ngũ hành thuộc 
Mộc, thúc đẩy tài vận phải chọn hướng bếp, ngoài ra 
còn cỏ các cách sau: : 

- Đặt nước ra vào, Mở cửa, Giường ngủ và trồng 
cây tưới nước ở hướng này. 


56 


B. TỨ HUNG TINH 

1. Tuyệt mệnh: Cửa bếp đặt quay về hướng này 
tải vận rất kém, dễ bị phá sản, kém nhất là vào năm 
Sửu, Ty, Dậu, các tháng kém nhất trong năm là 
tháng 4, 8, 12. 

Tuuệt mệnh thuộc Phá quân tỉnh trong ngũ hành 
thuộc Kim. Muốn thúc đẩy tài vận thì phải bố trí nhà 
vệ sinh ở hướng này để trấn áp. Những tình huống 
sau cũng có thể dẫn tới phá sản: 

- Bố trí bể và bếp qua về hướng này. 

Theo “Bát trạch minh kính” Thiên y có thể chế 
tuyệt mệnh, có nghĩa là ở hướng Thiên y đặt các đô 
dùng hình vuông hoặc đô sứ, vấn để có thể giải hóa 
được. 

2. Ngũ quý: Bếp đặt quay về hướng Nqũ quỷ: tài 
vận hao tán liên miên, nhưng nếu gặp cát tỉnh hoặc 
cùng với cát tính sẽ chuyển sang thế “ngũ qủi vận 
tài” thì lại trở nên khá giả. Tài vận kém nhất vào các 
năm tháng: Dân, Tuất, các tháng kém nhất trong 
năm là tháng Giêng, tháng 5, tháng 9. 

Ñqgù quủ thuộc Liêm trinh tỉnh về ngũ hành thuộc 
Hỏa đưới đáy, muốn thúc nên tìm cách bố trí nhà vệ 
sinh ở hướng này để áp chế. Những tình huống sau 
đây phải cẩn thận để tránh phá sản: 

- Bếp và Bể nước quay hướng này. 

“Bát trạch minh kính” có ghí: Sinh khí giáng ngũ 
qủi, nên ở hướng sinh khi trổng cây trong bể nước 
có thể hóa giải được phần nào. 

3. Lục sát: Nếu bếp quay về hướng Lục sát thì 
của cải không tụ tích được, của đến lại đội nón ra đi, 
các năm kém nhất là Tí, Thìn, Thân, các tháng kém 


57 


nhất là tháng 3, 7, 11. 

Lục sát thuộc Văn khúc tỉnh trong ngũ hành thuộc 
Thủy. Theo “Bát trạch minh kinh”: dùng 10 loai nước 
xú uế, nên bếp, nhà xí để áp chế phương vị i¿c sát 
bản mệnh, cho nên muốn được giàu có phải dùng 
nhà vệ sinh để trấn áp. Nếu phạm những điều dưới 
đây cũng bị phá sản: 

- Bể nước, bếp quay hướng này. 

Theo “Bát trạch minh kính” Diên niên có thể áp 
chế Lục sát, cho nên ở hướng nay nên đặt một bệ 
tượng đồng hoặc thứ gì đó bằng đông có phát quang 
thì hóa giải được. 


QUAN HỆ KHẮC CHẾ GIỮA CÁC DU TINH 


Sinh khi (Thủy): nơi đặt két bạc, tủ hàng, cưa chính, 
giường ngủ. 


Ngũ qủy (Hỏa): nơi nên đặt nhà vệ sinh, kị hướng bếp 
quay vẻ Ngủ qủy. 

Diên niên (Kim): nơi đặt cửa chính, giường ngủ. Nên 
quay hướng bếp về Diên niên, . 

Lục sát (Thủy): Bể nước. 

Thiên Y (Thổ): Bếp quay về hướng Thiên Y. Nơi đặt 
nước ra vào, cửa đi, buồng ngủ. 

Tuyệt mệnh (Kim): tốt nhất đặt nhà vệ sinh, kị nhất là 
bếp đặt ở vị trí này. ' 

Phục vị (Mộc); nơi đặt nước ra vào, cửa đi, giường 
ngủ, cây cảnh. Nên đặt bếp quay về hướng này. 


Họa hại (Thổ): Nơi trồng cây có nước. Kị đặt bếp quay 
hướng về nảy. 


4. Họa hại: Lộc tôn tỉnh, trong ngũ hành thuộc 
Thổ: Không nên đặt bếp hướng này. Họa hại đã có 
Phục vị chế ngự được vì thế ở hướng này nên trồng 
các cây trồng dưới nước, có thể hóa giải sát khí của 
Hại họa. Các năm xấu: Tí, Thìn, Thân. Các tháng 
xấu: 3-7-11. Hướng này nên đặt nhà vệ sinh. Nếu 
đặt bếp, nước ở hướng này tổn hại tài lộc. 

11. Quan hệ tài vận của tử Bạch cửu tỉnh 

1. Nhất bạch tỉnh: 

Nhất Bạch tỉnh còn gọi là tham lang tỉnh nằm 
trong cung Khảm ở Bắc phương vị bát quái ngũ hành 
thuộc mộc. 

Nhất Bạch tinh là sao trung cát (tốt vừa), vận tài 
ổn định, rất có lợi đối với làm các việc lớn và người 
có thu nhập ổn định, rất dễ dàng tích luy của cải. 

Các năm đại lợi là năm Thân, Dậu, Hợi và năm 
Tý. 

Các tháng tốt trong năm là 7, 8, 10, 11. ở hướng 
này nên bế trí cửa, phòng ở, bếp, bể nước... 

2. Nhị hắc tỉnh: 

Nhị Hắc tỉnh còn gọi là cự môn tỉnh nằm ở cung 
Khôn (Tây Nam) trong phương vị bát quái. Ngũ hàng 
thuộc mộc khi. 

Nhị Hác tỉnh là Hung tính (sao xấu) chủ phá tài. 
Nghiên cứu sâu hơn một bước cho thấy ở phương 
này vì tật bệnh mà phá của. 

Các năm xấu nhất là năm Ty, Ngọ, Mùi và năm 
Tuất. Các tháng xấu hàng năm là tháng 4, 5, 6, 9. 

Không nên bố trí cửa, bếp, bể nước ở phương vị 
này, nếu không thể không bố trí thì hãy đặt thêm đồ 
đồng ở phương này để hóa giải. 


59 


3. Tam bích tỉnh; 

Tam Bích tinh còn gọi là lục tỏn tỉnh nằm ở cung 
Chấn (Đông) trong phương vị bát quái, ngũ hành 
thuộc mộc mang thượng khí. 

Tam Bích tỉnh là hung tỉnh, chủ phá tài. Phân 
tích kỹ hơn là do bị người khác lừa gạt mà phá sản, 
cũng có thể là bị cướp của. 

Năm kém nhất là các năm Dân, Mão, Thân và 
Dậu. Tháng kém nhất là 1, 2, 7, 8. 

Ở phương này không nên bố trí cửa lớn, phòng 
ngủ, bếp, bể nước. Nếu có thì phải có thêm bể nước 
để hóa giải. Cửa và phòng ngủ không thể thay đổi 
được thì nên trải thảm đỏ để hóa giải. 

4. Tứ lục tỉnh: 

Tứ lục tỉnh còn gọi là văn khúc tinh hay văn 
xương tinh nằm ở cung Cấn (Đông Nam) trong cung 
bát quái, ngũ hành thuộc mộc có mang thủy khi. 

Tứ lục tỉnh là ngôi sao nhàn tinh (ba phải) việc 
hung hay cát phụ thuộc vào hoàn cảnh, về mặt tài 
vận thì thuộc vào loại bình ổn. 

Những năm có tích luỹ được tiền của là các năm 
Dần, Mão, Hợi, Tí, còn các tháng dễ bị thất thoát 
hàng năm là các tháng 1, 2, 10, 12. 

Ở phương này nên đặt các chậu cảnh cây xanh 
như hoa Lan, xương rỏng.. 

5. Ngũ hoàng tính: 

Ngũ hoàng tỉnh còn gọi là liêm trinh tỉnh thuộc 
cung Trung trong bát quái, ngũ hành thuộc thổ có 
mang hỏa khi. 

Ngủ hoàng tinh thuộc loại sao đại sát, còn gọi là 
chính quan sát, chủ phá tài. Phân tích kỹ hơn là thu 


60 


không đủ chỉ, phá sản không thể ngờ tới, vay mượn 
chỉ tăng lên mà không thấy giảm. 

Các năm xấu nhất là Thìn, Ngọ, Mùi và Tuất. 
Các tháng xấu nhất hàng năm là tháng 4, 5, 6, 9. 

Ở phương này không nên bố trí cửa đi, phòng 
ngủ, bếp và bể nước. Càng không nên đặt bàn thờ, 
nếu có cửa đi, phòng ngủ, bếp thi phải đặt các đỏ 
bằng sắt để hóa giải. 

6. Lục bạch tính: 

Lục bạch tỉnh còn gọi là vũ khúc tỉnh, nằm ở 
cung Càn (Tây Bắc) trong cung bát quái, ngũ hành 
thuộc kim. 

Lục bạch tỉnh là sao Cát tỉnh. Đặc biệt tốt với 
những người ở tầng lớp trên, tảng lớp lãnh đạo, tài 
của được tích lũy. 

Những năm thu nhiều lợi lộc là các năm Sửu, 
Thìn, Thân, Dậu. Những tháng tốt nhất về thụ nhập 
hàng năm là 3, 7, 8, 12, 

Ở phương này nên có cửa đi, phòng ngủ, bếp, 
bể nước, để thúc đẩy tài lộc thì đặt thêm đỏ ngọc 
bích hoặc con ếch bằng sắt. 

7. Thất xích tính: 

Thất xích tỉnh còn gọi là phá quân tỉnh, nằm 
trong cung Đoài (Tây) trong phương vị bát quái, ngũ 
hành thuộc nhất kim. 

Thất xích tỉnh là hung tình. Chủ phá tài. Phân 
tích kỹ hơn là thường hay tranh chấp tiền bạc với 
người khác vì thế mà phá sản, hoặc do những sự 
việc về giao thông gây ra mà phá sản (do kiện cáo 
phải đến bù mà phá sản). 


6 


Các năm tháng xấu nhất là Sửu, Thìn, Thân, Đậu. 
Các tháng xấu hàng năm là 3, 7, 8, 12. 

Ở phương này không nên bố trí cửa đi, phòng 
ngủ, bếp. Nếu có thì nên có chiếc vòng phong thủy 
hoặc một chiếc chậu đồng để hóa giải. 

8. Bát bạch tỉnh: 

Bát bạch tính còn gọi là tả phó tỉnh, nằm trong 
cung Cấn (Đông Bắc) trong bát quái phương vị, ngũ 
hành thuộc thổ. 

Bát bạch tỉnh thuộc Cát tinh, chỉ việc kiếm tiên 
của, đặc biệt có lợi với người buôn bán. Những người 
làm kinh doanh rất thích đặt hướng ở ngôi vị này, 
của cải tu nhiên đến. 

Các năm tốt nhất là các năm Ty, Ngọ, Mùi, Tuất. 
Các tháng đễ kiếm tiền là 4, 5, 6, 9. 

Ở hướng này trên bố trí cửa đi, phòng ngủ, bếp. 
Cũng có thể đặt các con vật bằng ngọc bích, cũng 
có thể đặt thủy tỉnh màu tím. 

9. Cửu tử tính: 

Cửu tử tỉnh còn gọi là cổ bức tỉnh, nằm trong 
cung Ly (Nam) bát quái phương vị, ngũ hành thuộc 
hỏa có mang kim khí. 

Cửu tử tỉnh là sao Cát tinh, về tài vận thì trung 
cát (tốt vừa). Những người kiếm chức hoặc kiết.. 
trần lương hàng ngày thì chọn hướng này. 

Các năm thuận lợi tài vượng là Dân, Mão, Thì ›, 
Ngọ. Các tháng dễ kiếm tiền trong năm là 1, 2, 4. 5. 

Ở hướng này nên bố trí cửa đi, phòng ngủ, È °p. 
Cũng có thể đặt các đỏ vật bằng đồng Bạch kim 
hoặc thủy tỉnh màu tím. 


62 


V. MỘT SỐ ĐIỀU KIÊNG KỊ và CHÚ Ý 
a) Kiêng kị khi chọn đất 


Người Việt Nam rất coi trọng việc chọn phương 
hưởng, địa hình, thế đất để dựng nhà, đặt mộ và các 
công trình xây dựng khác. Đất lập nhà cửa gọi là 
Dương cơ, đất để mà gọi là Âm phần. Dân ta rất chú 
trọng âm phản nên thường dựa vào thầy địa lý đặt 
mộ. Phép địa lý dựa vào hình thế đất: Thủy, Hỏa, 
Mộc, Kim, Thổ và long mạch để tìm huyệt trường. 
Nhiều người cho rằng: nếu được thế đất tốt để đặt 
mả thì dòng È-: sau này sẽ thịnh vượng. 

Chọn đất ,àm nhà là yếu tố đầu tiên, các bậc 
hiển triết cố . 'm đều có quan điểm: Nhà ở phải đạt 
tới sự hài hòe. zới môi trưởng tự nhiên và kiên‹, những 
điểm sau:, 

* Đất xảy dựng phải vuông vức. Nếu bên phải 
dài, bên trá: ngắn thì không lợi cho vợ. Miếng đất có 
góc khuyết thì khôn lợi. Nếu khuyết ha! góc hay ba 
góc càng xấu hơn. 


# Nh_ không được làm trên nên giế ›g cũ (có thể 
có khí ẻ..c, hay nẻn nhà để sụt lún), không được 
làm nhà ở ngã ba đường mà có một đường đâm 
thẳng vào nhà; không được làm nhà đ ngõ cụt hoặc 
cạnh sen, miếu, hay trước có núi ‹ ae khuất tầm 
nhìn 

° Trước nhà không nên có cả. bắc qua chắn 
cửa. không nên trồng cây dâu, cây đương hay một 
cây độc thụ. Trước cửa nhà không nên trồng hai cây 
Son đôi, trong sân không được cé cây to... 


63 


Trước nhà có cây to hay đống đá to dễ cảm mạo và đem tai họa 
đến. 


* Nhà xây trên mảnh đất hẹp, dài thì không tốt. 
* Nhà ở chỗ đất ẩm thấp thì không tốt. 


* Nhà xây trên mảnh đất hình tam giác, không 
tốt. 


64 


Kiêng nhà nằm sát đường giao thông chính có đường hướng thẳng 
vào cửa nhà, gọi là “lộ xung”, “tiện sát”. 


* Nhà xây ở chân núi hoặc cửa thung lũng thì 
chủ nhà chịu vô phúc và bệnh tật. 


* Nhà ở đường cụt thì chủ nhà gặp đại hung. 

* Trước nhà có cây to hay đống đá to dễ cảm 
mạo và đem tai họa đến. 

* Nhà ở nơi đất cao mà đứng tách riêng là không 
tốt, làm ăn không thịnh vượng, không tài lộc. 

* Nhà nằm sát đường giao thông trọng yếu mà 
có đường hướng thẳng vào cửa nhà, gọi là “lộ xung”, 
“tiện sát”. Ai ở vào chỗ đó thường bị tai nạn xe cộ, bị 
thương hoặc những bệnh phải mổ xẻ... 

* Trước nhà mà có đường vòng cung ngược thì 
chủ nhà sẽ dản trở thành bất hiếu, bất nghĩa hoặc 
thân kinh không ổn định. Vòng cung ngược càng 
cong thì càng gặp nhiều điều hung. 

* Nếu mặt nhà làm đối diện với con hẻm nằm 
giữa hai nhà lâu cao thì chủ nhà sẽ thoát tài, không 


6S 


Kiêng làm nhà làm đối diện với con hẻm nằm giữa hai nhà lầu 
cao hay trước cửa bị che khuất 


bình yên. 

* Nhà ở mà có đường câu treo bắc ngang gọi là 
“thiên kiều” thì chủ nhà hay bị phá sản và sức khỏe 
không tốt. 

* Nhà ở ngã tư đường mà kẹt vào hai lưỡi kéo 
(tức là trước nhà có hai đường giao nhau hoặc hai 
nhánh sông giao nhau qua nhà đó) thì chủ nhà hoặc 
người trong nhà dễ chết hay hao tốn tiền của. 

* Xung quanh nhà ở có nhiều cây cổ thụ thì âm 
khí trở nên nặng nẻ, gọi là “nhà âm sát khí”, người ở 
nhà này khó bình yên, luôn có tai họa, bệnh tật. 

* Nhà xày hình chữ bát thì cơ hàn, bệnh tật. 

* Nhà xây hình chữ hỏa thì đởm hỏa, tắc kinh. 

* Nhà xây hình mặt quạ thì chủ nhà mang bệnh 


* Ky những ngôi nhà có Sóc nhọn, tam giác, 


hình thoi mà không vuông vắn. 


ó6 


Kiêng làm nhà trên sống núi, gò đất, lối ra vào sơn cốc 


* Nhà phía trước cao hơn phía sau là không nên. 

* Nhà thiếu cân đối, trên rộng dưới hẹp là chủ 
nhân mơ mộng hão huyền, ít thành đạt. 

* Tránh gần khu bãi rác, đồi hoang, nghĩa địa 
mất vệ sinh và để tránh xui xẻo, thiếu may mắn. 


* Không chọn đất làm nhà trên sống núi, gò đất, 
cửa ra vào sơn cốc nhằm tránh lũ lụt, sấm sét. 

* Nên làm nhà mà phía Nam có núi cao. 

* Nhà nên có cổng hậu. Tránh ngõ đâm thẳng 
vào nhà. 

* Phía trước nhà có đường chữ S, làm ăn khó 
khăn. ` 

* Trước nhà có dòng suối hoặc nước trong lành 
chảy qua, gia chủ khoẻ mạnh, an nhàn, phát tài. 
Thủy cận cát môn, chủ nhà bất an. Thủy mực xung 
môn, gia chủ ly tán. 


67 


Trước nhà có hồ bán nguyệt, tròn ở phía trước phát tài. Kiêng hổ 
tròn trước cửa xây đình 


* Không làm cống lộ thiên, cống ngoằn nghèo 
khí bất lưu. Cống đối môn phong thủy tất bất tụ tài. 
Nước ở hai bên, phú quý lâu bền. 

* Ao hồ hình vuông, hưng thịnh may mắn. Hỏ 
hình nôi úp, phú quý vô lường. Nhà to hồ nhỏ, nam 
cô nữ yếu. Nhà nhỏ hồ to, tán tài. 

* Đào giếng để sinh hoạt phải chọn địa thế đẹp, 
nước trong. Hướng lành, gia đạo sáng suốt, thông 
minh. 


* Trước nhà có hồ bán nguyệt, tròn ở phía trước 
phát tài. Trước nhà mà có góc nhọn của hồ chiếu 
vào, dễ sinh bệnh. 

b) Kiêng kị hình thái xung quanh nhà 


* Trước nhà ở không nên có tháp nước, ống 
khói, cột điện hay góc nhà khác chọc vào. Nếu có 
thì xấu. 


* Phía trước, bên trái, bên phải hoặc chếch phía 


68 


Kiêng mở cửa hướng này 


trước không nên có hòn đá to, giếng cũ bỏ hoang, 
hàng rào hoặc những cây cao-hơn một trượng. 

* Đường đi đâm thẳng vào cửa chính nhà ở thì 
không tốt. : ` 

* Cửa chính hai nhà đối diện nhau cũng xấu. 

* Nhà ở nằm dưới chân núi, ngay đúng chỗ cửa 
khẩu khe suối trong thung lũng chảy ra là không tốt. 

* Nhà xây dựng ở cuối và trực diện với đường đi 
là không tốt. 

* Trước cửa có đường đi hình chữ điển hoặc 
hình tam giác đều không tốt. 

* Trước cửa có cây lớn, không tốt nhưng nếu 
chếch về hướng Tây Bắc có cây lớn thì tốt. Hơn nữa 
thế đất phía Tây Bắc hơi cao thì đó là địa hình lý 
tưởng. 

* Vừa bước vào cửa có cảm giác sáng sủa, thoải 
mái thì nhà đó dương khí đẩy đủ, đại cát đại lợi. 


69 


* Phía Tây nhà có đường. đi là tốt, nhà hướng 
Nam là tốt. 

* Nhà cao đột xuất hơn các nhà xung quanh là 
không tốt. Ngược lại, nếu nhà thấp bé hơn các nhà 
xung quanh cũng xấu. 


* Tường xây bao bọc cách nhà không tới 0,5m 
là xấu. Tường bao bọc xây trước, nhà ở xây sau là 
xấu. 

* Cửa lớn và sống nóc nhà thành một đưởng 
thẳng thì xấu. 

* Nên nhà tích đọng nước bản thì xấu, thoát 
nước tốt thì tốt, 

* Ngôi nhà trước sau không có chỗ dựa, cô lập 
thì không tốt. 

* Nhà ở đối diện với đền miếu hoặc xây kè đến 
miếu thì không tốt. 

* Phía Đông Bắc hoặc Tây Nam gần nhà không 
có những chỗ lôi lồm thì tốt. 

* Phía Nam trước mặt nhà có khoảng đất trống 
thì tốt. Phía Tây Nam nhà có đống rác là xấu. 

* Phía trước nhà đất, phia sau nhà đất cao thì tốt. 
Ngược lại, trước nhà đất cao, sau nhà đất thấp thì 
không tốt. 

* Chiều dài nên nhà lớn hơn chiều rộng thì tốt, 
ngược lại thì xấu. 

* Dân nước sông, nước suối vào nhà thì vô cùng 
xấu. 


* Trong sân trồng cây to hoặc đào bể tắm, đặt 


79 


Trước cửa nhà kiêng có 
cột điện đối diện 


Đường đi đâm thẳng 
vào cửa chính nhà ở 
thì không tốt 


Phía trước, bên trái, bên 
phải hoặc chếch phía 
trước không nên có hòn 
đá t0, giếng cũ bỏ 
hoang, hàng rào hoặc 
những cây cao hơn một 
trượng. 


7] 


nhiều hòn đá to thì xấu. 
* Con cái đã ở riêng mà cùng sống chung trong 
một nhà thì không lợi. 
* Từ chính diện thấy nhà hình chữ T thì không 
tốt. - * 
* Nhà không có cửa sau thì không tốt. 
* Nóc nhà bị nứt rạn là rất xấu. Đứng dưới sân 
trước cửa mà nhìn thấy nóc nhà phía trong thì xấu. 
* Trước khi xây nhà mới phải đào hết rễ cây, 
nhất là cây cổ thụ mới tốt, nếu không thì xấu. 
* Cải tạo một phân nhà thì xấu. 


* Hình nhà phía trước tròn, phía sau vuông là 
tướng phú quý song toàn. 

* Thoát nước bẩn về hướng Tây Nam nhà là 
xấu. Đứng trong nhà trông ra, nước chảy từ trái chảy 
sang phải là tốt. 


kì 


* Nước ở cạnh nhà có mùi thơm là tốt. Cửa số 
giếng trời của nhà quá lớn thì không tốt. Cửa sổ 
giếng trời của nhà ở phía Tây Nam càng không tốt. 

* Phía Nam nhà ở có lều tranh thì tốt. 

* Đỉnh nhà làm chỗ phơi quần áo thì xấu. 

* Ngói trên nhà bị xô lệch, không bằng phẳng 
thì xấu. B 

* Cột cửa ra vào bị xiên lệch, không ngay là xấu. 

* Thay cột trụ chính cửa nhà cũng xấu. 

* Nhà ở hình chữ công (I) thì xấu. 


72 


* Câu thang không nên đặt cân giữa nhà. 
* Nhà ở chỗ đất ẩm thấp thì không tốt. 


* Cửa sổ ở phía Đông nhà thì tốt, phía Tây thì 
xấu. 

c) Những điều kiêng ky về kết cấu ngôi nhà 

* Nhà nhiều gian thì cao bằng nhau là tốt nhất, 
tránh sau thấp hơn trước. Theo tục củ, tả Thanh Long 


hữu Bạch hổ thì Thanh Long có thể cao hơn Bạch 
hổ, tránh ngược lại. 


* Phòng phụ không được cao hơn phòng chính. 
Phòng trước không cao hơn phòng sau. 

* Tránh phía trước nhà có nhà hư nát bỏ không. 
Cửa chính không chiếu thẳng vào góc nhà khác. Nếu 
góc chiếu bên trái, nam bất lợi, nếu góc chiếu bên 
phải, nữ bất lợi. 

* Số phòng trong nhà cần chọn: 1 - 2 gian lành, 
3 - 4 gian đữ; 5 - 6 - 7 gian lành, 8 gian dữ, 9 gian 
lành. 


* Xà ngang nhà nên chọn số đơn, tránh số chắn. 


* Tránh cầu thang nằm giữa nhà, Số bậc cầu 
thang tính theo: sinh lão bệnh tử mà tránh cung bệnh 
tử. 


* Cửa thường coi là quan trọng bậc nhất của nhà 
ở, có thế gây ra thịnh (thịnh môn) hay suy (suy môn) 
cho gia chủ. 

* Tránh cửa đối nhau, cửa cao sẽ nghèo, cửa to 
hơn sẽ thắng. 


xã 


* Cửa sổ nên chọn hướng Nam, Đồng Nam 
thoáng mát, đắc khí. 


* Không làm nhà to mà cửa nhỏ, bí khi. 
* Tránh mở cứa hướng Bắc, dễ ốm đau. 
Xem bảng sau 


Cột thứ nhất là cung mệnh của chủ nhà, tám cột 
tiếp theo là tám cung hướng (cũng là Cung mệnh 
của nữ khi dùng vào hôn nhân), cửa chính chỉ nên 
đặt ở bốn cột từ 2 đến 4, từ 5 đến 9 xấu. 


Vị trí đặt nhà bếp phải đặt ở bốn hướng hung 
nhất (từ cột 5 đến cột 9), như thể cửa lò sẽ hướng về 
phía hướng cát. 


đ) Kiêng ky đối với các gian (phòng) của ngôi 
nhà. 


Đối với các ngôi nhà lớn, số gian thưởng lấy 5, 
6, 7, 9 là tốt. Đối với những nhà gian riêng biệt cứ có 
tưởng cách thì tính một gian. 

a) Phòng khách. 


Phòng khách đặt ở vị trí giữa gian nhà là lý tưởng 
nhật. Tốt nhất vừa vào cửa là nhìn thấy, kiêng ky 
trên tràn có đảm ngang. 

Cửa của phòng khách là mặt của ngôi nhà, 
thường chú nhà rất coi trọng. Theo hướng nhà mà 
nói thì cửa của phòng khách cũng là một bộ phận 
cần thận trọng khi chọn vị trí. 

Trước tiên, cửa của phòng khách tuyệt đối không 
được ở trên cùng một đường thẳng với cửa bếp hay 
với cửa phòng vệ sinh. 


74 


Phòng khách có một phương vị quan hệ đến sự 
hưng suy của cả nhà, đó là tài vận, sự nghiệp, danh 
vọng quý nhân... Nói chung, các nhà phong thủy 
đều có thể chỉ ra các vị trí này. Muốn cho nhà hưng 
thịnh thì phải bổ sung hoặc sửa đổi chỗ này, đó là 
góc đối diện với cửa vào phòng khách. 

Của cải không nên động, cho nên tài vị cần ở 
phương không động. Nơi đó nên đặt những bồn cây 
cảnh để giúp cho nguồn tải được dỏi dào. Các bẻn 
cây cảnh đặt ở tài vị cũng phải được chọn lựa theo 
nguyên tắc: lá tròn mà to thì lộc sẽ dôỏi dào. Nếu đặt 
những bình nước thì độ cao phải cao hơn một nửa 
chiều cao của phòng. Trong đó có thể trông cây Vạn 
niên thanh hay Hải đường, ky nhất là cây lá nhỏ, lá 
kim, đặt biệt không nên đặt cây hoa Đỗ quyên. Tốt 
nhất nên đặt bổn cây có hoa nở bốn mùa. 


Đèn treo của phòng khách tốt nhất là hình tròn. 
Sa lông và Ti-vi nên đặt ở phía Đông, hướng Tây, 
không nèn bày biện nhiều đổ đạc và nên tránh trần 
có dâm ngang. Nếu phòng khách quá rộng thì nên 
chia làm hai phòng, tốt nhất không nên đặt ngoài 
hành lang, chỗ đường đi qua lại và phòng thứ hai 
nên nhỏ hơn phỏng chính. 


b) Phòng ở hoặc chỗ nằm của chủ nhà: Nên đặt 
ở phía Đông hoặc ở trung tâm ngôi nhà. Cửa vào 
phòng nên mở lệch về bên trái. Ky cửa lớn của nhà 
và cửa vào phòng này trên một đường thẳng, ky đối 
diện với cửa phòng bếp, cửa phòng vệ sinh và cửa 
nhà kho. Tốt nhất là cách xa nhà bếp và ở phía Tây 
Nam. 


75 


€) Phòng người già: nên đặt ở phía Đông Nam 
thì tốt. Giường nên hướng về phía Nam, đầu lúc ngủ 
ở phía Nam. 

đ) Nhà bếp: hướng Đông thì tốt. Tốt nhất là phòng 
hình vuông, ky nhất hình tam giác. Bếp đặt ở hướng 
Tây Nam không tốt. Đứng ở ngoài cửa nhìn thấy 
bếp lò trong bếp là rất xấu. 


e) Nhà uệ sinh: không bao giờ. đặt ở trung tâm 
nhà ở, ở phía Bắc cũng không tốt. Cửa nhà vệ sinh 
không được đối diện với cửa phòng ở hoặc cửa chính 
của nhà. 

Nhà tắm: đặt phía Đông Bắc hoặc Tây Nam 
thì không tốt, nên đặt ở hướng Đông hơi xế Bắc 
hoặc phía Tây là tốt. 

e). Vị trí đặt bàn thờ 

Thờ Thần linh và Tổ tiên trở thành tập quán và 
phong tục truyền thống, vì vậy cẩn coi trọng vị trí 
đặt bàn thờ. Việc đặt bàn thở phải tuân theo một số 
quy định nhất định. 

Bàn thờ mang tính chất tín ngưỡng, không có 
quy định về kích thước (dài - rộng), được đặt ở độ 
cao vừa tầm tay thắp hương. Vị tí bàn thờ không 
nằm trong sơ đỏ Bát quái Mệnh trạch, do đó không 
có quy định về hướng đặt, có thể đặt ở bất kỳ hướng 
nào, ở bất kỳ tầng nào trong ngôi nhà, miễn sao bảo 
đảm yêu câu sau: Bàn thở được đặt ở vị trí trang 
trọng nhất trong nhà, tốt nhất là ở hướng đối diện 
với cửa chính tầng một, sẽ thuận tiện cho hành lễ, 
dễ đón “Thần” vào nhà. 


76 


Khu vực đặt bàn thờ phải sạch sẽ, không được 
để bất kỳ thứ gì không sạch ở phía trên hay dưới 
gầm bàn thở và phải thường xuyên hương khói. 

Thông thường nên lựa chọn hướng bàn thở theo 
hướng Diên Niên hay Thiên Y theo bảng Vị trí Du 
thản đóng giữ dưởi đây. 


Vị trí các du thần đóng giữ 


Mệnh [ Sinh Lành tho ày Lục lên Tuyệt 
Trạch | khí Sát hai ƒ mệnh 


Từ bảng trên ta thấy: Cột dọc thứ nhất là cung 
mệnh của chủ nhà, tám cột tiếp theo là tám hướng 
cửa (Cũng là cung mệnh của nữ khi dùng vào hôn 
nhân). Cửa chính ngôi nhà chỉ nên đặt ở bốn cột từ 2 
đến 4, còn từ cột 5 đến 9 là xấu. 


g) Chọn hướng cổng, cửa chính theo phái Tam 
Nguyên 

Cổng, cửa nhà là vị trí quan trọng bậc nhất của 
ngôi nhà, quyết định vận mệnh, tài vận chủ nhà. 
Người Trung Hoa gọi cửa (hay cổng) là “Môn Khẩu” 
(cái miệng) của nhà, thu nhận mọi sự tốt xấu tùy 


Tổ 


thuộc vào vị trí, mà người chủ nhà đặt chỗ cho nó. 


Đặt cửa phải theo chiêu dòng chảy, ngày nay là 
chiều xe đi. 


~ Phái Lý Khí, coi trọng “Huyền Không Đạt quải” 
tồnh “Lạc Thư đỏ”, bởi độ chính xác của bộ sao Ai 
Tỉnh và tính thực dụng cũng rất cao. 


Theo lịch pháp, từ hoàng đế ký nguyên đến nay 
đã trải qua 78 Hoa giáp, mỗi hoa giáp có 60 nãm (từ 
năm Giáp tý đến năm Quý hơi), 60 năm lả một 
nguyên. 3 nguyên (Tam nguyên) cộng lại là 180 năm. 
Huyễn không đại quái trong Phong thủy học, lại chia 
nhỏ cứ 20 năm là †1 tiểu vận, và 60 năm là 1 nguyên 
(Nhất nguyên). 


Thượng nguyên: Gồm nhất vận, nhị vận, tâm vận, 
cộng 6Ô năm. 


Trung nguyên: Gồm tứ vận, ngũ vận, lục vận, 
công 60 năm. : 

Hạ nguyên: Gỏm thất vận, bát vận, cửu vận, cộng 
sa. 

Tam nguyên cửu vận cứ thế mà luân chuyển, 
theo đấy mà tính lịch. Trong Lạc thư đồ mỗi con số 
đại diện cho một Tinh (sao), một phương vị đóng. 

Nhất - phương Bắc, Nhị - phương Tây, Tam - 
phương Đông. Tứ - phương Đông, Ngũ - Cung Trung, 
Lục - Tây Bắc. Thất - phương Tây, Bát - Đông Bắc, 
Cửu - Tây Nam. : 

“Tam nguyên cửu vận” cận đại như sau: 


Thượng nguyên: Nhất vận từ năm 1864 - 1883 
(Giáp tý - Quý mùi). Nhị vận từ năm 1884 - 1903 


78 


(Giáp thân - Quý mão). Tam vận từ năm 1904 - 
1923 (Giáp thìn - Quý hợi) 


Trung nguyên: Tứ vận từ năm 1924 - 1943 (Giáp 
tỷ - Quý mùi). Ngủ vận từ năm 1944 - 1963. Lu c 
vận tử năm 1964 - 1983. 


Hạ nguyên: Thất vận từ năm 1984 - 2003.B a t 
vận từ năm 2004 - 2024. Cửu vận tử năm 2044 - 
2043 


Hết Tam nguyên Cửu vận lại bắt đầu vòng tuần 
hoàn mới. 

Khi có ý định mua nhà, hướng cửa của ngôi nhà 
là trọng điểm cần chọn, phải hướng vẻ phía Chính 
Thần vượng khí, Sinh khí và Tiến khí. Bởi: Chính 
thản uượng khí - Thượng cát, sự nghiệp, tài vận có 
bước tiến lớn. Sinh khí - Trung cát: Sự nghiệp tài vận 
tiến triển ổn định. Tiến khí - Tiểu cát: Sự nghiệp tài 
vận vẫn tiến triển như cũ. 

BÁNG KHÍ HƯỚNG CỦA CỬU VẬN 
Chính Thần 
Vượng khí 


Sinh khí 
Nhị (Tây Nam) 


Tiến khí 


Nhất vận: 


Nhất (Bắc) Tam (Đông) 


Nhị vận: {| Nhị (Tây Nam) † Tam (Đông) Tứ (Đông Nam) 
Tam vận: | Tam (Đông) Tứ (Đông Nam) † Ngũ (Cung trung) 
Tứ vận: Tứ (Đông Nam) | Ngũ (Cung trung)‡ Lục (Tây Băc) 
Ngũ vận: { Ngũ (Cung trung)| Lục (Tây Bắc) | Thất (Tây) 

Lục vận: | Lục (Tây Bắc) [ Thất (Tây) Bát (Đông Bắc) 
Thất vận: | Thất (Tây) Bát (Đông Bắc) | Cửu (Nam) 

Bát vận: | Bát (Đông Bắc) | 0ữu (Nam) Nhất (Bắc) 


Cửu vận: | Cửu (Nam) Nhất (Bắc) Nhị (Tây Nam) 


79 


Thiên ngọc kinh viết rằng: “Minh đắc Linh Thần 
dữ Chính Thần, chỉ nhật nhập thanh vân” (Biết được 
Linh Thân và Chinh Thân có thể dẫn Mặt trời vào 
mây xanh), 


Muốn thu Linh thần thủy, mà trước cửa nhà không 
có thủy, phải nạp Chính Thần khí là thượng cát, Sinh 
khí và Tiến khí là thứ cát. Với cách thực hiện này vê 
sự nghiệp và tài vận đều đắc tâm ứng chủ. 

Năm 1984 - 2003 (từ Giáp tý đến Quý mùi) thuộc 
Thất vận, Xem cột Thất vận thì: Thất (Tây) là Chính 
Thân vượng khí, Bát (Đông Bắc) là Sinh khí, Cửu 
(Nam) là Tiến khí. 

Dương trạch rất,coi trọng Nạp khí, nếu cửa chính 
hướng Nam (Tọa Đông hướng Tây), là Chính Thần 
vượng khí thuộc Vượng khí tuyến. 

Cửa chính hướng Đông bác (tọa Tây nam hướng 
Đông bắc) thì được Sinh khí thuộc Sinh khí tuyến. 

Cửa chính hướng Nam (tọa Bắc hướng Nam) được 
Tiến khí, thuộc Tiến khí tuyến. 

Do đó, những nhà tọa Tây Nam hướng Đông 
Bắc và tọa Bắc hướng Nam đều có tọa hướng tốt về 
Phong thủy. Tên gọi của tọa hướng là Tuyến uj. 

Một ví dụ khác: Từ năm 2004 - 2043 (từ năm 
Giáp thân đến năm Quý mão) thuộc Bát vận. Xem 
cột Bát vận: Bát (Đong bắc) là Chính Thân vượng 
khí, Cửu (Nam) là Sinh khí, Nhất (Bắc) là Tiến khí, 

Cửa chính hướng Đông bắc (tọa Tây nam hướng 
Đông bắc) được Chính Thần vượng khí, thuộc Vương 
khí (tọa Bắc hướng Nam) là Sinh khí tuyến (tọa Nam 
hướng Bắc) là Tiến khi. 


80 


Nếu Vượng khí, Sinh khí, hoặc Tiến khí là Ngủ 
(Ngũ là cung Trung). Trường hợp này giải quyết thế 
nào? Nếu điều kiện cho phép ta có thể mở giếng trời 
là thu nạp khí ở “Ngũ”. 

Những con số viết bằng chữ như: Nhất, Nhị, Tam... 
Cửu, đều có tên gọi, tên đầy đủ phải là: 

Nhất (Bắc) Nhất Bạch Tinh (Tham Lang 
Tinh) 

Nhị (Tây nam) Nhị Hắc Tính (Cự Môn Tinh) 

Tam (Đông) Tam Bích Tình (Lộc Tồn Tinh) 

Tứ (Đông Nam)Tứ Lục Tính (Văn Khúc Tinh) 

Ngũ (Cung trung) Ngũ Hoàng Tinh (Liêm Trinh 
Tinh) 

Lục (Tây Bắc) Lục Bạch Tinh (Vũ Khúc Tinh) 

Thất (Tây) — Thất Xích Tinh (Phá Quân Tinh) 

Bát (Đông bắc) Bát Bạch Tinh (Tả Phó Tinh) 

Cửu (Nam) Cứu Tử Tỉnh (Cổ Bật Tinh) 

Khi làm nhà hoặc mua nhà, người ta thường đẻ 
cập đến Đương vượng. Nói theo Huyền Không đại 
quái quẻ trong Phong thủy là nói về Nạp khí (hoặc 
Nạp thủy), có nghĩa là cửa chính của nhà thu nạp 
được Cát khí (Vượng khí, Sinh khí, Tiến khí) mới tốt. 
Ở phân trên chỉ để cập đến “Đương vận” coi trọng 
“Hướng” nhà (như tọa Nam hướng Bắc... Tọa Tây 
Bắc hướng Đông Nam...) ở phân này nói về vị trí 
cửa, lại coi trọng đến “Phương vị”. Từ ngữ có vẻ 
khác nhau, nhưng nội dung tương đỏng nhiều hơn 
khác biệt, chỉ có điêu chính xác hơn và cụ thể hơn. 


bỗi 


Tọa Bắc Tọa Bắc 


Hướng Nam 
B. Nhà tọa Bắc hướng Nam A. Nhà tọa Bắc hướng Nam 
mở cửa bên trái mử cửa ở giữa 


Phương hướng: Ngôi nhà hình vuông, cửa mở ở 
bất kỳ chỗ nào (bên trái, bên phải hay ở chính giữa) 
cũng chỉ là cùng một Hướng (hình vẽ A -B). 

Phương vị: Lấy tim nhà tâm, vẽ 8 phương vị là 
Đông, Đông Nam, Nam, Tây Nam, Tây, Tây Bắc, 
Bắc, Đông Bắc, đó gọi là Phương vị. 

Thí dụ: Một ngôi nhà được xây cất vào năm 1984 
- 2003 (từ Giáp tý đến Quý mùi), thuộc Thất vận, 
Phương vị cửa tra bảng trên thì thấy: Ở Thất vận thì 
cửa mở ở Tây là Thất (Chính thần Vượng khí). Cửa 
mở ở Đông bắc là Bát (Sinh khí); Cửa mở ở Tây là 
Cửu (Tiến khí). (Xem hình bên dưới) 


§2 


Đông Nam Nam Tây Nam 


Đông Tây 
Đông Bắc Bắc Tây Bắc 
Nam Tiến khí 
Tây 
Đông Bắc TƯ g KH 
Tiến khí 


Bặc 


THẤT VẬN (1984-2003) 


83 


Nhưng nếu xây cất vào năm 2004 - 2043 (Giáp 
tý đến Quý mão) thuộc Bát vận, tra bảng thấy: Ở 
Bát vận thì Cửa mở ở Đông bắc là Bát (Vượng khí), 
cửa mở ở Nam là Cửu (Sinh khí), cửa mở ở Bắc là 
Nhất (Tiến khí). (Xem hình uẽ) 


N 
ˆ” Sinh khí 
Tây 
Đông Bắc 
Vượng khí 
Bắc 
Tiên khí 


BÁT VẬN (2004-2043) 


84 


Chương II | 


NGOẠI CẢNH ẢNH HƯỞNG 
ĐẾN TÀI VẬN 


I. THỦY CỤC VƯỢNG TÀI VÀ ĐẢO THỦY CỤC 


1. Nghịch thủy vượng tài cục. 


Về phương diện phong thủy học thì “Nghịch thủy” 
cục là vượng tài. “Thuận thủy” cục là phá tài, mà 
“Nghịch thủy” còn gọi là “Nghênh thủy” cho nên 
nhà ở nên chọn “Nghịch thủy” mà tránh “Thuận thủy”. 
Khi phán đoán hướng phải kết hợp đường đi hoặc 
hành lang của cửa đi và phía bên ngoài cửa. Những 
hình thế này là sự biến hóa theo lý thuyết thế núi 
hình söng. 

Theo các tài liệu cổ “phải là có thế Long mà 
không có thế hổ”. Nước phải chảy từ phía phải tới 
(hình uẽ trang 35 trên) hoặc nước chảy từ hướng trái 
tới. Nước chảy từ hướng trái chuyển tới Hổ tất phải 
dài và vây lấy Long (hình 0uè trang 35 đưới). Nước 
chảy từ phải tới Long phải dài và vây lấy Hồ (hình uè 
trang 36). 


Nghịch quan thì cát, thuận quan tắc hung. 


$5 


Huyền Vũ sơn 
(Chú sơn) 


Thanh lonp 


Khuyết Bạch hể sa (Nước chảy từ phải sang trái). 
Hình vẽ này lá Mễ thủy hướng Bạch hổ. Thanh long sa tiếp 
nhận thủy cục. Tức là phải đến trái sơn 


Huyện vũ sơn 
(chú sơn) 


Khuyết Thanh long sa (Nước chảy từ trái sang phải) 


Hình vẽ cho thấy nước chảy từ phương thanh long đến, tức 
trái đi, phải đón nhận 


86 


Huyền vũ chú sơn 
Đệ (ðạch hồ sa trường 


Thanh long 
đoán 


Nước từ phương trái đến (trái sang phải). Bạch hổ phá nhận 
nước từ xa. Bạch hổ sa là nghịch quan phá- Chủ tài vượng. Nếu 
Thanh long xa dài mà Bạch hổ ngắn là thế thuận quan- tất phá 
sản. 


Huyền vũ chú sơn 
Bạch hồ đoán 


Thanh long 
sa trường 


Nước chảy từ phải tới. Long phải dài và vây lấy Hổ 


§7 


2. ng dụng nghịch thủy vượng tài cục 

Trong thuật phong thủy, người ta thường quen 
chọn hướng cửa đi để nhận thủy (nước). Việc chọn 
cửa về hướng nào sẽ làm ảnh hưởng đến sự cát hung: 
của thư phòng, cửa hiệu và nhà ở. 

Đường đi (lối đi), hành lang bên ngoài cửa đi có 
thể coi như sông (thủy) các thây địa lý gọi là “Hư 
thủy”. Nếu cửa mở về phương (đón) nghênh thủy, 
thì việc làm ăn sẽ thuận lợi, hưng thịnh. Người chủ 
của thư phòng (văn phòng) sẽ tăng tiến, còn nhà ở 
thì tài vận được hưởng thông. 

Nếu đứng trước một dòng sông con suối, ta sẽ 
biết ngay nước chảy theo hướng nào, phương nào đi 
phương nào nhận. Nhưng ở phố xá chỉ có đường đi 
lối lại (hoặc là hành lang). Khái niệm hướng chảy sẽ 
rất khó khăn phải mất một số thời gian. 

Phải đi trái đến. Nếu hướng đi từ bên phải đi tới 
thì cửa hàng, nhà ở nên bố trí cửa ở hướng phía trái. 
Đó là thế Bạch hổ môn đón nhận Thanh long thủy. 


Giới hạn về hướng đi lại của cầu thang điện và 
hành lang của các đơn nguyên nhà cao tầng có khác 
chút ít. Trước hết ta hãy xem xét phương hướng hành 
lang trong ngôi nhà. 


Hành lang đi từ bên trái gọi là nước chảy đến. 
Hành lang đi từ bên phải gọi là nước chảy đi (Xem 
hình uẽ trang 38) 

Hành lang đi từ bên phải là nước chảy đến, hành 
lang đi từ bên trái là nước chảy đi (Xem hình uèẽ trang 
39). 


$8 


`— 

5 

= 

=.E 

.— *9 

_r TỦ 

toc 

các m— 

= =f 

= = 
c. 
x5 CC 
ã © 


Nước chảy từ trái đến mở cửa Bạch hổ đón nước 


s9 


90 


Nước chảy từ phía phải tới mở cửa Thanh long tiến nhận 


Trên cơ sở này, ta nghiên cứu thêm một bước vệ 
hướng đi của cầu thang điện ở các nhà cao tâng 
(Xem hình trang 40), Trường hợp này củng coi như 
đòng nước. 


Câu thang máy 


Hình này cho thấy “Hư thuỷ” ới lại bình thường ở tư thế nửa 
được nửa mất : 


Thang máy 


Thuỷ từ phía phải tới rổi đi về phía trái. Cửa thanh Long nên 
mở bên trái đón thuỷ. Trường hợp hành lang hên trái đài mà đi 
bên phải ngắn là thế trái sang phải, nhưng do thang máy ảnh 
hưởng mà có thay đổi. 


9 


Với câu thang máy, cửa nhà coi như cửa nước 
vào. Khí thì thu Hoàng mà không thu Bạch. (Hoàng 
là khí, Bạch là biển). Vì vậy của cải ở vào thế ra đi, 
Muốn hóa giải tình trạng này có hai cách: 

1) Dùng bình phong chắn cửa. 

2) Chọn hướng mở cửa phải ở tuyến có quẻ tốt 
nhất như thế mới có hiệu ứng tốt nhất “Xung khởi 
lạc cung vô giá bảo”. 

Xem xét, chọn hướng cho các đơn nguyên, các 
bộ phận lẻ trong ngôi nhà cũng dựa theo nguyên tắc 
này. Nhưng có ý kiến cho rằng: xét các thí dụ vừa 
nêu thì chưa thật sự là “Nghịch thủy”, mới chỉ đạt 
được một nửa. Phải nghiên cứu thêm vẻ “Nghênh 
thủy” thì mới nắm vững được hướng chảy của thủy. 


3. Xác định dòng chảy 


Đường hoặc lối đi trước cửa nhà (gọi là hư thủy), 
phía dài thì gọi nước đến, phía ngắn thì gọi là nước 
đi. Nhưng với cửa hàng xác định đường đi qua (hư 
thủy) thì lại khác, là phải xem hướng (chiều đi) của 
luồng xe. 


Chẳng hạn: Luông xe đi từ phía trái sang phải thì 
hướng chảy từ bên phía trái nước chảy đi là ở bên 
phải. Thì cửa hàng này phải bố trí ở bên phải. Đó là 
Bạch hổ môn mở ra đón Thanh long thủy (Hinh uẽ 
trên). 

Nếu luồng xe đi từ bên phải sang trái nước đến 
là phía phải, nước đi là phía trái thì phải mở cửa vì 
hướng mở xe sẽ là Thanh long môn thu nhận Bạch 
hổ thủy. (Hình dưới). 


92 


=mrH CC Œ  -= K_-  _B5 


__ Do se q@ Đo —> 


Xe cộ ngoài cửa hàng ứi từ trái sang phải “Hư thủy trái sang 
phải” nên mở cửa thep Bạch hổ đán thuỷ. 


kè TH va = HE nã 
#m A8meE Ấy xứa 


Xe cộ bên ngoài đi từ phải sang trái “Thủy từ phải sang trái” 
mở Thanh long môn tiếp nhận thuỷ. 


Ngoài việc nghiên cứu hướng đi của luồng xe 
chạy ra, nếu ta nghiên cứu sâu hơn thì có một số 
trưởng hợp không thể dùng hướng xe đi để phán 
đoán thì phải căn cứ vào địa hình mà xác định. Chẳng 
hạn việc xác định dòng chảy trong chợ (trong siêu 
thị) là việc không dễ dàng. Vì cửa chính không phải 
là con đường xe cộ tấp nập, mà phải xác định bằng 
luỗng đi của vị trí đặt cảu thang điện (Việc xác định 
Hung - Cát luông chảy của các quảy hàng sẽ phải 
suy từ “Hoài bão” “Phản cung” phía trái trường ức 
hoặc đoản lộ, phía phải trường ức hoặc đoản lộ). 


93 


Aã | — 
— lIBR 


Xe đi từ trái sang phải. Gửa lệch về trái là nghênh thủy cụt. 
Qua xem xét thì bên phải cao, bên trái thấp nên phải lấy bên trái 
là nước đi, bên trái là nước đến mới là nghênh thủy cục. 


=.+ 


Sau cải tạo, nghênh thuỷ cục chính là nghịch thủy cục. Thuận 
thủy cục là nước đi (thì nhá tài) 


Cửa hàng này là thuận thủy cục 


94 


4. Hóa giải tài vượng khó tích tụ. 

Cho hướng “Tống thủy cục” (nước đi) ngược với 
hướng đón nước “Nghênh thủy” là nước chảy đi (Tống 
thủy cục). Nếu ngoài cửa là đoạn đường một chiều 
ngắn một chiêu dài. Nếu cửa mở hướng Thanh Long 
bên trái sẽ là nước chảy đi (Tống thủy cục). Giả sử 
đường bên ngoài cửa bên phải dài hơn bên trái thì 
cửa mở bên phải là hướng bạch hổ, cũng gọi là 
hướng nước chảy đi (Tống thủy cục) của cải sẽ đội 
nón ra đi, không tích tụ được. (Xem hình 0ê). 

Nêu như làm thêm một chiếc cửa “Chu tước” ở 
cửa trước. Tốt nhất là phía trước có một khoảng 
trống dùng làm tụ khí minh đường, thì tài vận sẽ 
thuận. (Xem hình uè). 


Trường lai thuỷ : 
(cao} thấp 


bên THHỚNG: lai thuý 
| thấp 1ï” ] (cao) | 


95 


Minh đường 
(Buông trồng) 


5. Hình núi hung cát 


a) Hình núi có lợi với sự nghiệp làm ăn. 

Nhà ở gân núi đồi. Nếu chúng có hình dáng đẹp 
rất có lợi cho việc làm ăn, tài vận. Tất nhiên điều đó 
sẽ có lợi cho sự nghiệp gia tăng cơ hội kiếm tiển. Xin 
giới thiệu một số hình núi: 

NÚI HÌNH CHỮ THỔ ( + ) 


Gần nhà có núi, đồi hình chữ Thổ, rất có lợi cho 
các nhà kinh doanh, nhưng đỉnh núi đôi này phải 
bằng phẳng các ngành nghề phát triển thuận lợi nếu 
chọn được nhà ở gân núi chữ Thổ đó là đá quí, đỏ 
gốm, bất động sản, kiến trúc, vật liệu xây dựng, giới 
chính trị, đầu khí, luyện kim, khai khoáng, khai thác, 
ngủ kim, công nghiệp cơ khí. 


96 


Hình núi chữ Thổ 


NÚI HÌNH CHỮ KIM ( Ê  ) 


Gần nhà có núi hình chữ kim. Đại lợi là nhân 
viện công chức, nhân viên hành chính. Ngọn núi này 
phải có đầu tròn 


Nhưng ngành nghề nên chọn nhà ở gần núi chữ 
Kim là: công nghiệp xe hơi, luyện kim, khai thác, 
khai khoáng, ngũ kim, cơ khí, nhân viên hàng hải, 
du lịch, ngành nghề lưu động, âm nhạc, thủy tộc, 
thực phẩm đông lạnh, vận tải, nghề tiếp thị, thủy 
sản, công nghiệp đổ uống.. 


Hình núi chữ Kim 


97 


NÚI HÌNH CHỮ MỘC ( 2K) 


Gần nhà có núi, đổi hình chữ Mộc. Đại lợi là 
người làm công việc văn phòng. Ngọn núi này phải 
tương đối cao và đâu phải là hình bản nguyệt. ( 


J ` 


Hình núi chữ Mộc 


Những ngành nghề phát triển tốt là: kính đeo 
mắt, công nghiệp mỹ phẩm, quảng cáo trang trí, 
Bác sĩ tâm lý, các nhà diễn thuyết, công nghiệp quang 
học, điện khí, điện tử, văn nghệ, cửa hàng bán hoa 
tươi, nghề nuôi trồng, công nghiệp giấy, dụng cụ gia 
đình, qủa tươi, thuốc bệnh, trị liệu, phục trang, tôn 
giáo, món ăn chay, sự nghiệp văn hóa, xuất bản, đồ 
gỗ, may mặc. 


NÚI NHẤP NHÔ CHỮ THỦY 2k ) 


Gần nhà có núi nhấp nhô gợn sóng chữ Thủy. 
Rất có lợi cho người lao động trí óc, đầu óc cần tỉnh 
nhanh như buôn bán cổ phiếu ngoại hối.... Hình núi 
phải có một dải núi nhấp nhô hình sóng đầu bán 
nguyệt. 


98 


ưx VY 
L 


Hình núi chữ Thủy 


Những ngành nghề thích hợp ở nơi có hình núi 
này là: Biểu diễn nghệ thuật, nghệ thuật hoa tươi, 
trồng trọt, dụng cụ gia đình, quả tươi, thuốc bệnh, trị 
liệu, phục trang, tôn giáo, món ăn chay, du lịch, sự 
nghiệp văn hóa, xuất bản, đồ gỗ, may mặc, nhân 
viên hành hải, ngành nghề lưu động, nuôi thủy sản, 
thực phẩm đông lạnh, vận tải, tiếp thị, công nghiệp 
thức ăn. 


b) Những hình núi bất lợi. 


Theo các nhà địa lý, có 5 loại hình núi thuộc vào 
loại hung, trong đó xấu nhất là chân núi hình choäãi 
chữ Hỏa. Những người làm kinh doanh dù là Ông 
chủ hay là người thay ông chủ, nếu nhà ở gần núi 
hình này thì dễ bị phá sản, hoặc có tranh chấp về 
tiền bạc. 


NÚI HÌNH CHỮ HỎA ( 1 ) 


Núi hình chữ hỏa có hình nhọn. đầu mà chân 
choải ra. Những ngành nghề bất lợi nếu ở gần núi có 
hình chữ Hỏa là: Vật liệu dễ cháy, cỏn rượu, mỹ 
phẩm, quảng cáo, trang sức, điện khí, điện tử, nhiên 
liệu, đá quí, đồ gốm, kiến trúc, vật liệu xây dựng, 
bất động sản, nghề thổ sản. 


99 


Hình núi chữ Hủa 


H. SÁT KHÍ VÀ CÁCH HÓA GIẢI 


1. Thiên Trảm Sát: 


Theo thuyết phong thủy. Sát khí có nhiều loại, 
mỗi loại lại có riêng một vấn đề mà nó tạo ra. 

Trong số này có loại là Nhiệt khí, làm trở ngại 
đến tài vận, như “Thiên trảm sát” là một loại sát khí. 

Nguyên nhân tạo ra Thiên trảm sát là: Giữa hai 
ngôi nhà cao có một khe hở, mà khoảng cách giữa 
hai nhà này (khe hở) lại rất hẹp tạo ra một luồng khe 
hổng đó gọi là “Phạm thiên trảm sát" 

Thanh Nang Tự cho rằng: Nếu khí vào hướng 
sinh ra tài vượng thì không sát hại nữa”. Nếu nhà đó 
lại ở chỗ Thiên trảm sát có địa thế cát lành, thì vấn 
đề không đến nỗi nghiêm trọng. Nhưng trường hợp 
này cũng rất hiếm (gọi là Thiên trảm sát mao ngoại 
kiến) cũng làm ảnh hưởng tới tải vận của gia chủ. 
Cho dù có kiếm được nhiều tiền bằng đủ mọi cách 
nhưng rôi cũng bất lợi, có cảm giác bất lợi phát sinh 
ra vấn để lớn bé khác nhau, dẫn tới phá sản. 


100 


Thiên Trảm Sát: 


Để khắc phục tình trạng này ở phía cửa hướng 
về phía Thiên trảm sát nên dán giấy phản quang 
(hoặc gương) vấn đề tự nhiên sẽ được giả quyết. 


101 


2. Tiễn sát: 

Tiễn sát là luôỏng chiếu xạ góc tường nhọn chiếu 
vào cửa nhà. Góc nhọn này nếu có hình như một 
mũi tên thì gọi là “Tiễn sát”. Nhà nào phạm phải 
Tiên sát thì của cải, làm ăn không tích lũy được, 
cũng là nguyên nhân dẫn tới phá sản. Ngoài ra còn 
có các tình huống sau đây cũng có liên quan đến 
phá sản: 


1 - Do sức khỏe mà dẫn tới phá sản 

2 - Do bị người khác lửa mà phá sản. 

Muốn hóa giải phải nhờ tới bàn tay của “tạo hóa” 
1) Chôn tiền xu vào ngưỡng cửa (tham khảo cuốn 


“22 phép hóa giải Vương Trạch"). Đó là cách Địa 
hóa sát. 

2) Gắn một chiếc gương lôi ở ngoài cửa, đó là 
cách Thiên hóa sát (gương Bát quải). 

3) Ở vị trí Hạp kỹ hoàn treo một chiếc trâm cài 
đâu, gọi là Nhân hóa sát, 

Ghỉ chú: 

- Thiên trảm sát: là sát khí bên ngoài nhà cao ốc, 
đưa tới nhà là không khí, đó là Hư sát. 

- Tiên sát là sát khí bên ngoài cửa nhà như góc 
tường là vật thực, đó là Thực sát. 

Việt Nam có câu tránh “góc đao, ao đình” gồm: 
nóc nhà, góc tường, là những vật kiến trúc nhọn 
chiếu vào cửa đi.(NBS) 


192 


Trong chung cư này phạm vào Tiễn sát là hai đơn nguyên E 


và H 


103 


Chương HI 
BỐ TRÍ NỘI THẤT ẢNH HƯỚNG 
ĐẾN TÀI VẬN 


I. NHỮNG VỊ TRÍ TÀI VƯỢNG TRONG NHÀ 


1. VỊ trí tài vận theo quẻ huyền không đại 
nguyên 


Lập Phong thủy theo “Quẻ Huyền không đại 
nguyên” thì lấy việc thu địa khí và thủy khí là chính, 
không theo Ngũ hành. Vì thuật phong thủy lấy Ngũ 
hành là chính thì thuộc phái Bát quái. Quẻ Huyền 
không đại thành và Phi tỉnh phải phối hợp với Ngũ 
hành cũng thuộc hướng chủ. 

Nghiên cứu về phong thủy của phái này thì ai 
cũng biết rằng: “Thủy thì lấy bề mặt là vượng cho 
nên phương vị đầu tiên để chọn thì lấy Vân (mây) là 
tốt lành (cát lợi), mà quẻ “Huyền không đại nguyên” 
thì chia 180 năm thành hai nguyên (Thượng nguyên 
và Hạ nguyên). Trong “Luận Âm đương linh chính” ở 
“Luận thuyết Huyền không của Thẩm tiên sinh” có 
đoạn viết “Linh chính được nói ở đây là không thể 
không có cái gì để xem xét, chẳng hạn lấy cung 
khám làm linh thân trong cửu cung thì hậu thiên lấy 


104 


được vẻ sau cũng theo đó mà xem xét, trong Hà đô, 
tiên thiên cũng vậy. Những số sinh ra trong Hà đỏ là 
1, 2, 3, 4 là chính thân của tứ sơn của thương nguyên, 
còn những con số 6, 7, 8, 9 là những số thành là linh 
thần tứ thủy của thượng nguyên. Lấy con số sinh 1, 
2, 3, 4 làm linh thân của tứ thủy, che cho một người, 
Khảm cung là lục, ly cung là Ngũ, trong đó chính là 
nguyên lý của linh chính, Khảm Ly cũng là linh chính 
ta có thể phân biệt được. 

Từ năm 1954 đến năm 2004 là Hạ nguyên lấy 
Lục (Tây Bắc), Thất (Tây), Bát (Đông Bắc), Cửu 
(Nam) làm các phương của chính thần, gặp thủy thì 
phá tài. Còn các hướng Nhất (Bắc), Nhị (Tây Nam), 
Tam (Đông), Tứ (Đông Nam) làm linh thần. Phương 
linh thân gặp thủy thì vượng tài. 

Nếu chỉ dựa là Ngũ hành phương Đông và phương 
Nam mà gặp thủy là thủy sinh ở phương Đông và 
phương Đông Nam là quan vị của Mộc, được coi là 
tốt lành, mà phương Tây Nam gặp thủy thì quan vị 
Tây Nam lại khắc được đánh giá là bình thường. 
Phương Bắc gặp thủy là thủy Bắc phương, được thủy 
là vượng tài, thủy là phương tốt. Nhưng chỉ là đương 
vận thì phương Tây Nam gặp thủy cũng sẽ rất tốt, 
tài vận hưng vượng. Ở phương nào có thể gặp thủy 
hoặc không gặp thủy cần phải kết hợp với các học 
thuyết phong thủy khác nữa. 


2. Vị trí tài vận của bát trạch du tỉnh. 


Trong phong thủy “Bát trạch” chọn sao Sinh khí 
là sao mang đến tài vận mạnh nhất, số lượng của cải 
lớn và lâu dài. Còn sao Diên niên là sao Du tỉnh đứng 


195 


hàng thứ hai mang tài vận đến, của cải mang đến rất 
nhanh nhưng không thể bằng được sao Sinh khí và 
vẫn tích lũy được. Sao tài vận thứ ba mang tài vận 
đến là Thiên y, là loại sao mang tài vận đến rất ổn 
định, đôi khi còn có bổng lộc may mắn. 

Trong Bát trạch, sao xấu đứng hàng đầu là sao 
Ngủ quỷ, chủ phá tài. Nhưng nếu gặp sao vượng 
nhất trong Phi tỉnh thì có thể hóa sát cho ngôi nhà, 
mang của cải hạnh phúc vào nhà. Do vậy, sao Ngũ 
quỷ là đại hung tinh, cũng là sao thúc đẩy vận may 
tiền của. 

3. Vị trí tài vận huyền không phi tỉnh 

Theo mật chỉ Huyễn không: “Tinh đẩu của một 
ngày, vận dụng chỉ có ở giữa. ở giữa (trung ương) là 
khí đương vận. Từ năm 1984 đến năm 2000 là Thất 
vận, cho nên lục xích là sao Vượng tinh. Năm 2000 
đến 2023 là Nhân vận thì Nhân bạch tỉnh là vượng 
tính, thì vượng tinh đương vận mà gặp thủy sẽ đại 
vượng tài vận, còn tài tỉnh sẽ là hướng Bàn; tức là 
góc phía trên bên phải của Phi tính bàn. 

Ngoài ra sao Sinh khí tài tỉnh cũng là sao Vượng 
tài mang cát khí cho các sao khác, cũng mang sự ổn 
định dẫn dần cho tài vận. 

Thí dụ: 


Thất vận tọa Tý hướng Ngọ. Góc trên bên phải 
Cửu cung là tài tính. Phương Bắc là Thất xích sao 
đương vượng bay tới, chủ vượng tài, số lượng của 
cải ngày một tăng, và còn tích lũy được. Phương 
Tây Nam là sao Nhân bạch sinh khí bay tới cũng 
vượng tài của cải do sao Sinh khí mang tới cũng 


106 


nhanh nhưng không nhiều. Phương Đông là cửu Tử 
tiến khí bay tới, tài vận của cải ổn định tăng. Còn 
phương Đông Nam là sao Nhất bạch bay tới. Nhất 
bạch tinh là sao tốt tài vận ổn định. 


Bát vận thì lấy sao Bát bạch tính là vượng khí, số 
lượng của cải ngày một tăng và có tích lũy. Cửu tử 
tỉnh là Sinh khí tài vận tăng lên ổn định. Theo phái 
Phi tính nói chung lấy cụng Dương quẻ làm chính tài 
(Nhất- Tam- Lục- Bát), lấy cung quẻ Âm làm thiên 
tài (Nhị- Tứ- Thất- Cửu) nhưng phải tạo thành vượng 
khí hoặc gặp sao Cát tinh mới có thể tạo thành vượng 
tài ở phương phóng thủy. 

Tài tỉnh được cứ ở hướng nhà. Hướng nhà có tên 
là “Thủy tỉnh long thản” mà Thiên ngọc kinh viết 
rằng: “Phía trên thủy xếp ở vị trí long điểm, nơi kho 
chứa của cải” có nghĩa là chân thủy cứ ở bên trên 
thủy đặt ở vị trí Long vượng, giúp cho chủ nhà giàu 
có. Do đó sau khi tìm ra Quẻ tỉnh tài vượng thì phải 
bố trí (sắp đặt) nước (phóng thủy) ở phương này thì 


107 


tự nhiên sẽ hưng vượng. Xin xem thêm phân tiếp 
theo nói về làm cách nào để giữ được, tăng cường 
tài vận, 


U. NGUYÊN LÝ BỐ CỤC TRONG NHÀ ĐỂ CÓ 
TÀI VẬN. 

Việc bố cục trong nhà theo mệnh trạch khớp với 
sơ đồ. Phát huy những phương vị cát, chấn những 
phương vị hung. Những ngôi nhà không đúng mệnh 
trạch khi cải tạo cũng theo nguyên tắc này. Ngoài ra 
bố cục trong nhà còn phải theo luật Ngũ hành; 

- Đông phương, Đông Nam phương Ngũ hành 
thuộc Mộc nếu vị trí này có cây và có nước là có thể 
tăng tài vận (chậu cây, bể cá...). 

- Nam phương, Ngủ hành thuộc Hỏa, chỗ này 
đặt cây, đèn chiếu ánh hồng, đèn chiếu xạ... để tăng 
tài vận. 

- Tây Nam phương và Đông Bắc phương thuộc 
Thổ chỗ này đặt các đổ gốm sứ để tăng tài vận (đèn 
chiếu xạ, đồ gốm sứ, đỏ ngọc bích). 

Tây phương và Tây Bắc phương thuộc Kim - Thổ 
đặt các đỏ vật kim thổ như đổ gốm, đồ ngọc bích, 
con nghê đồng, kỳ lân đồng, tiền đồng ngũ đế... để 
tăng tài vận. 

- Bắc phương, Ngũ hành thuộc Thủy- đặt các 
vật thuộc kim thủy như tiên cổ lục đế, kỳ lân, con 
vật bằng đồng, vành phong thủy... 

Phương pháp để có được tài vận chân chính không 
chỉ đặt những đỏ vật theo vị trí ngũ hành mà phải lấy 


108 


“thủy”. Thanh Lang Trữ viết: “Thủy, chữ tài tộc sơn 
nhân định” và “Thủy phát thành môn thì tụ hơi”... 
đều coi trọng thủy. Vì thủy có thể tiếp xúc với địa 
khí cho nên thế lực của thủy không thể xem nhẹ 
được. Hiện nay, mới có thiết bị hiện đại dùng sức 
nước (thủy) cắt đứt thủy tinh đủ thấy sức mạnh của 
Thủy tới mức nào. 

- Sông, suối, biển, hỏ là thủy, thuộc thủy địa 
cục. Giếng nước cũng là thủy nhưng là thủy trong 
nhà. Ngày nay, đô thị hóa phát triển, Mộc có ở nhiều 
nơi, hãy thay đổi các vị trí thủy dùng thủy để cải 
thiện tài vận. 

Ngoài việc bố trí nước (phóng thủy) để có tài 
vận ra, cửa ra vào bố trí ở vị trí nào để có tài vận. 
Nhưng cửa chính của đại sảnh có sản ta không dễ gì 
thay đổi thì có thể cải thiện tình hình theo các phương 
án sau đây: 

- Cửa lớn mở ở vị trí Huyền không phi tính cũng 
có vượng tài. Thí dụ: Mở cửa ở phương tài tỉnh Thất 
hoặc Bát của thất vận bay tới cũng được vượng tài. 
Cung Đoài là hoành tài, cung Cấn là chính tài. Vị trí 
tài vượng của Bát trạch du tỉnh cũng sẽ vượng tài 
(Các sao Sinh khí, Diên niên nên mở cửa đi). 

Quẻ Huyền không đại nguyên lấy vị trí quẻ đương 
vận, mở cửa mới vượng tài. Vận Lục, Thất, Bát, Cửu 
mở cửa hướng Tây Bắc, Tây Đông Bác, Nam là đương 
vận. Còn Thất vận thì lấy Tây (Đoài) là Đông Bắc 
(Cân) mở cửa lớn thì đại vượng. Bát vận thì lấy Tây 
Bắc (Càn) và Nam (Ly) là vận đại vượng tài. 

Thất vận mở cửa thì có hoành tài và chính tài. 


109 


Bát vận mở cửa Tây Bắc là chính tài cửa Ly là 
hoạch tài. 


II MỘT SỐ THIẾT BỊ THÚC ĐẨY TÀI VẬN 
TRONG NHÀ 


1. Vòng quay phong thủy (xe nước). 


Vòng quay phong thủy là một vật phẩm thúc 
đẩy tài vận đang được lưu hành trong thời gian gần 
đây. Những bộ phận lắp ráp thành thiết bị này được 
chế bằng đông. ở chính giữa là một trụ bằng đồng 
xung quanh có rất nhiều các cốc nhỏ. Nước từ trong 
ống đông ở chính giữa dẫn lên trên đỉnh, khi cốc 
trên đỉnh đựng đây nước thì chảy xuống cốc tầng 
dưới, cứ thế chảy từ cốc trên xuống cốc dưới cuối 
cùng chảy về chậu đựng, một tuần hoàn mới lại bắt 
đầu. 


Đồng, trong Ngũ hành thuộc Kim, mà thủy chủ 
tài vận kéo dài, nước chảy tuần hoàn có ý nghĩa là 
nguồn chảy bất tận, mà dùng chậu đồng đựng nước 
lại là tụ thủy. Cho nên dùng vòng quay nước phong 
thủy nhằm mục dích tụ tài của. 

Trong phép động tĩnh Âm Dương, thủy mà động 
(chảy) thì lành (cát). Vòng quay phong thủy đúng 
với điều này, có người lại còn cho thêm đèn và chao 
đèn, vừa trang trí lại vừa thực dụng. Ánh đèn thì hợp 
với Dương, Thủy chủ Dương, Sơn chủ Âm thì Dương 
khí càng thịnh thúc đẩy tài vận càng mạnh, 


Ngoài ra còn cân phải chú ý: Vòng quay phong 
thủy chỉ nên có 6 cái cốc phù hợp với qui tắc phong 


110 


thủy vì trong Hà đỏ số 6 thuộc thủy, có thế thủy khí 
mạnh nhất. 

Ngoài ra giả sử vòng quay phong thủy có 9 hoặc 
4 cái cốc thì cũng thúc đẩy tài vận. Vì số 4 và số 9 
trong ngũ hành thuộc Kim. Kim sinh Thủy, thì thế tài 
vận thủy vương tăng thêm một bậc. 

2. Non bộ có đài phun nước. 

Ngày nay những thiết bị dùng cho phong thủy 
khá nhiều. Việc dùng bổn cảnh có vòi phun nước tạo 
ra cảm giác lạnh, mát mẻ, và cả cảm giác ẩm ướt. 

Có tài liệu nói rằng: Sơn quản (lí) nhân định thủy 
quản tài. Bố trí non bộ có vòi phun nước trong nhà 
sẽ tăng tài vận nhưng phải hết sức thận trọng. Không 
được bố trí ở nơi ky thấy thủy vì “Long thần trên núi 
không xuống nước, Long thần dưới nước chẳng lên 
non (núi). Nếu phạm không những bị phá sản mà 
còn liên lụy đến các năm sau. 

3. Bể cá thúc đẩy tài vận. 

Nếu đặt bể nuôi cá, cần lưu ý mấy điểm sau: 

1) Hình dạng bể cá. 

2) Loại cá nuôi. 

3) Số con cá nuôi. 

4 - Màu sắc vầy cá. 

a) Quan hệ hình dáng bể uới Ngũ hành. 


1. Bể hình tròn: Ngũ hành thuộc nước dưới đáy 
(để thủy), sinh vượng thủy; tốt lành. 


1II 


2. Bể hình chữ nhật: Ngũ hành thuộc Mộc, tuy 
có thủy khí, nhưng phải có tình mới được trợ giúp, 
cũng thuộc loại tốt. 

3. Bể hình vuông: Ngũ hành thuộc Thổ, Thổ 
khắc Thủy, khác chế lẫn nhau, không nên chọn loại 
bể có hình vuông. 

4. Bể hình lục lăng: Lấy số 6 làm thủy số, Ngũ 
hành thuộc Thủy. Nhưng Ngũ hành có nhiều hình 
góc thì thuộc Hỏa, thì Thủy Hỏa giao chiến chống 
nhau cũng không tốt. 

5. Bể hình tam giác, hình bát giác: Ngũ hành 
thuộc Hỏa. Cho nước vào thì thành tướng khắc chế 
lẫn nhau. Cũng không nên dùng loại bể này. 

Qua phân tích trên, tốt nhất chỉ nên dùng hai 
loại bể hình tròn và hình chữ nhật. 


b). Loại cả. 


Cá cảnh có nhiều loại. Nói chung được chia thành 
3 loại. 


1. Cả nước mặn: Cá nước mặn được nuôi bằng 
loại nước biển gần bờ, màu sắc đẹp trông rất thích 
mắt, nuôi cá cho vui mắt lại thúc đẩy tài vận. Chỉ có 
điều rất khó chăm sóc, dễ chết. 

2. Cá nhiệt đới: Loại cá này rất khó nuôi cần 
được chăm sóc chu đáo. Nếu không rất mau chết, 
không tốt cho gia đình. 

3. Cá vàng: Loại cá nước ngọt nuôi làm cảnh 
sức sống rất mạnh, rất dễ nuôi. Nói chung rất nhiều 
người thích nuôi loại cá này, thường chọn loại cá có 
mồm rộng, răng trắng bạc. 


112 


c) Số lượng cá. 


Rất nhiều người nuôi cá chọn số lẻ như 1- 3- 5- 
7- 9 con, Họ cho rằng số chắn thì hung (xấu) như 2- 
4 -6- 8- 10. Vì họ cho rằng chữ “song” (2) là cùng 
âm với chữ “tong” (đi tong) thì hỏng bét, cho là xấu. 
Thật là khó có cơ sở mà suy đoán. Theo thuật phong 
thủy, nên lấy số lượng cá mà phối hợp với “Hà đẻ” 
hay “Lạc đỏ”. Hai thứ phối hợp sẽ như sau: 


1 con: Nhất Bạch phụ Lang tỉnh: Sao tốt, tài 
vượng. 


2 con: Nhị hắc Cự môn tinh: Sao xấu, bất lợi. 

3 con: Tam Bích Lộc tôn tỉnh: Sao xấu, mộc lợi 
tài vận. 

4 con: Tứ lục văn khúc tỉnh: Sao tốt, tài vượng. 


5 con: Ngũ hoàng Liêm trình tỉnh: Sao xấu, bất 
lợi 


6 con: Nhất bạch Vũ khúc tỉnh: Sao tốt, tài vượng. 
7 con: Thất xích phá quân tính: Sao xấu, bất lợi. 
8 con: Bát bạch tả phó tỉnh: Sao tốt, tài vượng. 
9 con: Cửu tử hữu chúc tinh: Sao tốt, tài vượng. 
Từ 10 con trở lên: 


11 tính là 2 con, 12 tính là 3 con, 114 cứ thế mà 
tính. 


Còn tính theo Hà đỗ Ngũ hành thì 


1 con: Ngũ hành Hà đỏ thuộc Thủy, tăng lực 
cho thủy, thủy có khí tài vượng được coi là tốt. 


2 con: Ngũ hành hà đỏ thuộc Hỏa sẽ tiêu hao 


113 


thế lực của thủy. Thủy khí hao tiên thì coi như bình 
bình. 


3 con: Ngũ hành Hà đỏ thuộc Thủy, hao tiết thế 
lực của thủy, thủy khí hao kiệt thì xấu. 


4 con: Ngủ hành Hà đổ thuộc Kim có thể sinh 
thế lực cho vượng thủy. Thủy khí được tăng cường 
tự vượng, tốt lành. 


5 con: Ngũ hành Hà đô thuộc Thủy có thể gia 
tăng thế lực cho thủy, Thủy khí bị chế ngự thì lại bất 
lợi. 

6 con: Ngũ hành Hà đỏ thuộc Thủy, tăng cường 
lực lượng cho thủy, Thủy là khí của vượng tài được 
coi là tốt lành. 

# con: Ngũ hành Hà đồ thuộc Hỏa, sẽ làm hao 
tốn lực lượng của thủy. Thủy khí bị hao tổn, chỉ tính 
bình bình 


8 con: Ngủ hành Hà đề thuộc Mộc sẽ hao tiét lực 
lượng của thủy. Thủy khí bị hao tiết rất bất lợi. 


9 con: Ngũ hành Hà đồ thuộc Kim có thể sinh 
lực cho vượng thủy. Thủy khí tăng cường tài vận, tự 
vượng: tốt lành. 


10 con: Ngũ hành Hà đô thuộc Thổ, có thể tăng 
lực cho thủy. Thủy là khi của tài vượng thì tốt lành. 

Nếu kết hợp Hà đỏ với Lạc đỏ. Số cá nuôi tốt 
nhất là 1 con, 4 con, 6 con và 9 con. Cần chú ý điều 
này khi nuôi cả. 

đ) Màu sắc cá: 


Màu sắc của cá, đem đối chiếu với Ngũ hành 


114 


cũng sẽ có ảnh hưởng không nhiều thì ít, 

- Nếu cá nuôi màu vàng hoặc màu trắng thì Ngũ 
hành là Kim. Kim có thể sinh Thủy. Lực thúc đấy tài 
vận rất mạnh. 


- Nếu cá nuôi màu đen, xanh lam hay màu gio, 
Ngũ hành thuộc Thủy, Thủy có thể là vượng thủy, 
thúc đẩy tài vận cũng rất mạnh. Giả sử cá nuôi màu 
xanh, màu lục, Mộc, Mộc sẽ hút nước, lực thúc đẩy 
tài vận rất yếu. 

- Nếu cá nuôi màu đỏ, màu tím, hoặc màu da 
cam, Ngũ hành thuộc Hỏa, Hỏa sẽ làm hao tổn lực 
Thủy, thì lực thúc đẩy tài vận rất yếu. 

- Nếu cá nuôi màu vàng hoặc màu cà phê, Ngũ 
hành thuộc Thổ, Thổ khắc Thủy, lực tài vận cũng 
rất yếu. 


115 


Chương TV 
MÔ HÌNH ỨNG DỤNG 
BÁT TRẠCH & 24 SƠN 


116 


I. BỐ CỤC NHÀ HƯỚNG DỌC ~ 
HƯỚNG NGANG 


Phân Ï đã trình bày bố cục 24 Sơn hướng và các 
biện pháp thúc đẩy tài vận. Trong phản này chúng 
tôi cụ thể hóa bằng 16 bố cục phong thủy thúc đẩy 
tài vận. Tuy nhiên 24 Sơn hướng ở thế Thiên nguyên 
long và Nhân nguyên long lại giống nhau về Phi tỉnh 
thuận nghịch, vì thế trong số 24 hướng có 1/3 hoàn 
toàn giống nhau, rút gọn lại chỉ có 16 Bố cục. 

Khi bố trí mặt bằng của ngôi nhà dù có thiên 
biến vạn hóa thế nào, cũng không thể xa rời 16 Bố 
cục này, ngoài ra phần lớn các mẫu nhà thường gặp 
nhất trong xã hội hiện nay là kiểu nhà bố trí dọc 
(nhà ống) và nhà bố cục ngang. Khi đó lấy theo quẻ 
“Huyền không đại quái”, “Bát trạch” và “Huyền không 
phi tinh” thì mỗi một bố cục chúng tôi giới thiệu một 
bản vẽ và thuyết minh nguyên lí phong thủy, nhờ đó 
bạn đọc càng dễ dàng vận dụng hơn. 

1. Xác định Tâm điểm trong nhà 

Trước khi vận dụng bạn đọc phải tìm ra hưởng đi 
rỏi tìm tâm điểm trong nhà, mới có thể sắp xếp vị trí 
các du thân đóng giữ sau đó mới tham khảo bản vẽ 
bố cục được trình bày ở phân này. 

Sau đây là các bản vẽ tâm điểm và điểm lập cực 
được lấy từ các ngôi nhà, bố trí hướng dọc (nhà 
ống) và nhà hướng ngang. 


117 


Đại Thái cực: nhà ống 


Tâm điểm nhà ống nằm trên đường tâm hình 
học của toàn ngôi nhà, đó là “Đại thái cực”. 


H8 


Tiểu Thái cực: nhà ống 


Điểm lập cực của nhà ống là tâm điểm của gian 
trống thứ nhất (phòng khách) sau cửa ra vào, đó là 
“Tiểu thái cực”. 


119 


Tâm điêm í 


Đại Thái cực: Nhà hướng nụang 


Tâm điểm nhà hướng ngang nằm trên đường giao 
nhau góc đối toàn ngôi nhà, đó là “Đại thái cực”. 


2. Gợi ý về xây dựng bố cục thúc đẩy tài vận cho nhà 
mình. 
1. Trước hết tìm ra vị trí tọa hướng cho ngôi nhà. 


2. Kẻ các đường phi tuyến (các đường nối) sẽ 
tìm ra vị trí đóng giữ của du thân. 

3. Tìm vị trí nào thích hợp để phóng thủy (nước 
ra vào). Theo nguyên lý cổ “Sơn quản con người, 
thủy quản tài vận”. 


120 


Tiểu Thái cực: Nhà hướng 
ngang 


4. Sau khi xác định vị trí phóng thủy, tiếp tục tìm 
vị trí đặt các đỏ dùng thúc đẩy tài vận (xem phần 
trên). 

5. Chọn “ngày lành tháng tốt” để đặt các đỏ vật 
này. Đơn giản nhất thì tiến hành vào ngày trực 
“Thành” trực “Định” (Xem lịch hàng năm). 

Lập cực nhà bố trí ngang, đó là tâm điểm gian 
trống thứ nhất (phòng khách) sau cửa ra vào, đó là 
“Tiểu thái cực”. 


L2 


H. 32 SƠN HƯỚNG 


KHẢM TRẠCH - TỌA BẮC HƯỚNG NAM 


Tọa Nhâm hướng Đính 
Tọa Tỉ hướng Ngọ 
Tọa Quý hướng Đỉnh 


Bố cục † 
Nhà tọa Nhâm hướng Bính (nhà ống) 


Vị trí phóng thủy ở Đông và Đông Nam, đó là 
Hạ nguyên vượng thủy. Đông là Linh thần thủy, chủ 
vượng tài, mà trổ cửa hướng Bắc, hướng Đông Nam 
là vị trí phóng thủy cũng vượng tài. 

Đại thái cực của toàn nhà, hướng Nam là Thất 
xích tỉnh và Diên niên tinh là sao cát tỉnh. Diên niên 
tinh giống sao Thất xích tinh là cát khí, cho nên ở 
gắn phòng ngủ hướng Nam đặt bỏn cảnh có nước 
phun mù để thúc đẩy tài vận. 

Gian trống (Tiểu thái cực) sau cửa đi hướng Nam 
của phòng khách đặt bể cá vàng nuôi 1 con hoặc 6 
con để thúc tài vận, nếu không thích nuôi cá thì kê 
tủ đặt con vật bằng đồng cũng là: cách thúc đẩy tài 
van, 


122 


Bồn cánh 
phun nước 


ĐỒNG 


ĐỒNG BẮC 


Nước 
ra vào 


Bố cục nhà ống tọa Nhâm hướng Bính 


123 


NAM 
Tốn Ly (Bính) Khôn 


Sinh khí 


Cấn Khảm (Nhâm) Càn 
BẮC 


Sơ đổ Bái trạch và Phi tinh nhà tga Nhâm hướng 
Bính (Theo Thất vận) 


124 


Bố tục 2 
Khẩm trạch - hướng ngang 


Tọa Nhâm hướng Bính 

Nhà vệ sinh, phóng thủy ở hướng Bắc củng là 
Hạ nguyên thủy, nhưng chưa đủ khả năng thúc đẩy 
tài vận mạnh. 

Ở hướng Nam toàn ngôi nhà đặt bể nuôi 6 con 
cá thì tài vận có chuyển biến tốt. Nhưng hướng Đông 
Nam nằm ở Tiểu thái cực, cũng đễ bị thị phi, may 
mà vị trí Sinh khí ở Bát trạch là hướng tốt. 

Hướng Đông là Thiên y, nên đặt con vật bằng 
đồng, thúc đẩy tài vận. 

Ngày đặt con vật cũng chọn ngày tốt, trực Thành 
trực Định. 


125 


Khu Bé cá 
ĐỒNG NAM Í NAM. TÂY NAM 


ĐÔNG BẮC 


Bố cục hướng ngang, nhà Tọa Nhâm hướng Bính 


I26 


NAM 


Tốn Ly (Bính) Khôn 


Sinh khí 


Họa hại 
59 
Thất Cửu 
Phục vị 
86 
Tam 


Cấn Khảm (thảm) 
BẮC 


Sơ đồ Bát trạch và Phi tinh cho nhà Tọa Nhâm 
hướng Bính (Theo thất vận) 


TÂY 
Đoài 


Càn 


127 


Bố cục 3 
Khảm trạch - hướng Dục 


Tọa Tí hướng Ngọ 
Tọa Quí hướng Định 

Đại Thái cực của toàn nhà hướng Nam là sao 
Diên niên tỉnh và Lục bạch. Bát bạch là cát tinh, đặt 
1 con vật bằng đồng. Bát bạch có Ngũ hành thuộc 
Thổ, có thể sinh vượng Diên niên kim, chủ vượng 
tài, nếu tiến hành vào năm Ty, Dậu, Sửu tài vận 
thịnh lợi. . 

Hướng Bắc gian trống thứ nhất (Tiểu thái cực) 
sau cửa đi là vị trí cát tỉnh và song thất cát tỉnh bay 
vào. Bắc phương có Ngũ hành thuộc Thủy, Kim Mộc 
Thủy tương sinh, cát tỉnh khí lưu hành, hướng Bắc 
đặt con vật bằng đồng để thúc đẩy tài vận.  ˆ` 

Theo quẻ Huyền không đại quái, trổ cửa hướng 
Bắc, hướng Đông Nam là thủy sẽ có lợi cho vượng 
tài. 


128 


NAM 
Nho -Định 


Bún ch 
19 thun n 


Ti 
LÍ "r~-* 
_wyMế 
| | JE 
HĐONG là ¿ 
Ị 2e 


Hè cả + củn 


Tây bắc 


Đóng bắc Ciunt vạt ng 


/ Nưcm' r1 tàu 


BÁC 
(Quy - Tỉ 


Bố cục nhà ổng Tọa Tí hướng Ngọ, 
Tọa Quí hướng Đinh 


I39 


NAM 
Tốn Ly (Ngọ Đinh) Khôn 


Sinh khí 
41 
Lục 


Thiên Y Hoa hại 


ĐÔNG 58 14 TAY 
Chân Ngũ Cửu Đoài 
Phục vị 
Tĩ 
Tam 
Cấn Khảm (Tí - Quý) Càn 
BẮC 


Sữ đổ Bát trạch và Phí tinh, Nhà Tọa Tý hướng Ngụ 
Tọa Qúy hướng Đỉnh 


130 


Bế cục 4 
Khẩm trạch - hướng ngang 


Tọa Tí hướng Ngọ 
Tọa Qui hướng Định 

Cửa chính trổ hướng Tây. Theo Huyền không 
đại quái: hướng Đông nhìn thấy Thủy thì vượng, 
hướng Tây Nam thấy Thủy là hoạch tài. Nay thủy 
bố trí ở vị trí Tây Nam Đại thái cực (lập cực toàn 
nhà), hướng Đông Tiểu thái cực (phòng khách), thì 
thiên về tài, đại vượng, là bổ cục hay nhất. Còn Linh 
thân vị (hướng Đông) gặp Ngũ qui tính là bố cục 
“Ngủ qui vận tài”, nhưng là vượng chính tài. 

Lập cực toàn nhà (Đại thái cực) hướng Đông 
được Cửu tử, Ngũ hoàng tỉnh và Thiên y tinh. Ngũ tử 
tỉnh có Ngũ hành là Hỏa. Thiên y có Ngũ hành thuộc 
Thổ, cát tỉnh, chủ quí nhân, nên đặt một đồ vật 
đồng sẽ được quí nhân phù trợ tài vận. 

Gian trống thứ nhất sau cửa chinh (Tiểu thái cực) 
nếu lập cực cho phòng khách này, hướng Tây Nam 
được trí lộc Văn xương, Lục bạch ngù khúc Kim và 
Bát bạch tả phó thổ, là đại hung tỉnh tuyệt mạng, 
cân đặt đỏ thủy tỉnh màu tím, màu tím thuộc Hỏa 
khác Tuyệt mệnh Kim. Sau đó sinh vượng Bát bạch 
thổ, được Lục bạch cát tinh, cũng là bố cục vượng 
tài. 


l3I 


vXẠUM 
Nướ- Định 


t4 


[1ìnt Nụ Fh Nam 


kì Huục 
huch 


LX)NG 


{it li) 
fNH(Œ HÀ LJ 


I.\( 
()uy T¡ 


Bố cục hướng Ngang, Tọa Tí hưởng Ngọ 
Tọa Quí hưởng Đinh 


NAM 


Tốn Ly (Ngọ - Đinh) Khôn 
Sinh khí 
41 
Lục 
: Thiên Y 
ĐÔNG 59 
Chân Ngũ 
Phục vị Lục sát 
?ï 23 
Tam Bát 
Cấn Kham (Tí - Quý) Càn 
BẮC 


Sơ đổ Bát trạch và Phi tính nhà Tọa Tí hướng Ngụ 
Tọa Quí hướng Đinh 


[À3 


CẤN TRẠCH - TỌA ĐÔNG BẮC, 
HƯỚNG TÂY NAM 


Tọa Sửu hướng Mùi 
Tọa Cấn hướng Khôn 
Tọa Dần hướng Thân 


Bố cục 5 
Cấn trạch - hướng Dọc 


Tọa Sửu hướng Mùi 


Đại thái cực (tâm toản nhà): hưởng Tây Nam là 
Thất vận chiếu thần vị, thấy Thủy gọi là Thúc quan 
thủy, vượng tài, ở hưởng này nên có bồn cảnh phun 
nước thúc tài lộc. 

Phương Nam Tiểu thái cực (phòng khách) tức là 
hướng Bắc của Đại thái cực, chỗ nảy đặt bể cá, nuôi 
cá màu đen, màu xanh, 9 con. Ngoài ra ở hướng Bắc 
Tiểu thái cực đặt thủy tỉnh màu tím, thúc đẩy tài 
vận. Bất kể bố cục nào cũng đều thúc tài vì đã bố trí 
ở thế "Ngủ qui vận tài”, hướng Bác là Lục bạch Kim 
và Bát bạch thổ tinh bay tới. Còn Ngũ quỉ hỏa thuộc 
hung tinh khắc Lục bạch kim, rất may là Bát bạch 
thổ hạn chế Ngũ qui hỏa mà sinh Lục bạch kim, cát 
tỉnh thì cùng coi như vượng, nên gặp bố cục này thì 
tài vận tốt cường. 

Khi được Ngủ quỉ vận tài thì hành tài cũng vượng. 


134 


\ Ạ Bản cảnh 
\ HỈÍHH! nước 
NAAI ==—- yến" 


TÂY 


Dòng Nain 


Hé cả 9 cun 


ĐỒNG? 


Nưữc 
ta vào 
VậI (rag trí 
Đông l‡äc thuy tín! từn 


Sưu 


Bố cục hưởng dọc, Nhả Tọa Sửu hướng Mùi 


ti 


NAM 
Ly Khôn (Mùi) 


Sinh khí 
T 
Tứ 


Tốn 
Phục vị 
41 
Nhất 
Chấn Cấn (Sửu) 
ĐÔNG 


TÂY 


Đoài 
Diên niên 
32 
Cứu 
Thiên Y 
23 : 
Bái | Cẩn 
Khảm 
BẮC 


Sơ đổ bát trạch và Phi tinh nhà tọa Sửu hướng Mùi 


136 


Bố cục 6 
Cấn trạch- hướng ngang 


hủ Tọa Sửu hướng Mùi 

Cưa lớn ở hướng Tây Bắc. Hướng Tây Nam thấy 
Thủy là đại cát, nhờ Cửu tử tính sinh Ngũ hoảng thổ. 
Ngủ hoàng thổ lại sinh tuyệt mệnh Kim. Tuyệt mệnh 
Kim gặp Thủy thì phá tải liên miên, nghiêm trọng có 
thể dân tới phá sản. Trong Huyện không đại quái: 
Hướng Đông là Linh thân vị gặp Thủy là chính Thủy 
cúng vượng. Còn hướng Đông là Ngủ thổ hoàng, 
Bát bạch thổ sinh ra Lục bạch kim, Lục bạch kim 
sinh Lục sát thủy, Lục sát thủy là hung, gặp Thủy thì 
phả tài ở 2 hướng Đông và Đóng Nam ngỏi nhà này 
cản phải trồng cây để có Thủy. 


Đại thải cực toàn nhà, hướng Tây Nam là chiếu 
thản Thủy, gặp Thủy thì có hoạch tài. Còn Tiểu thải 
cực thì “Thu sơn xuất sát”, đã cát là được cát, 

Phía Bắc (là phía Bắc phòng khách) có ] géc 
phòng kế cận nhà bép, gặp Ngũ quí hỏa sinh ra Bát 
bạch cát tính, Bát bạch thỏ sinh Lục bạch cát tỉnh 
theo sách cổ °Vị vị sinh lai. liên thiêm tải hỉ". Ngủ qui 
sát tỉnh sinh ra cát tỉnh, vị trí này nên đặt đỏ vật thủy 
tỉnh máu tím là bỏ cục "Ngủ qui vận tài” sẽ tăng tải 
vận. 


137 


Alúi 


Bẻ cả 9 con 


Thun 
tịnh 
tím 


ĐÔNG 


NưGU vào ra 
Sm BÁC 


Bố cục hướng Ngang 
nhà tọa Sửu hướng Mùi 


NAM TÂY 
Ly Khôn (Mùi) Đoài 


Hoa hại Sinh khí | Diên niên 
39 Tổ 32 
Nhị Tứ Cửu 


Thiên Y 
23 


Lục sát Phục vị 
86 41 
Ngũ Nhất 
Chấn Cấn (Sửu) Khảm 
ĐÔNG BẮC 


Sơ đồ bát trạch và Phi tỉnh 
Tọa Sửu hướng Mùi 


139 


Bố cục 7 
Cấn trạch - hướng Dọc 


Tọa Cân hướng Khôn 
Tọa Đản hướng Thân 


Đại thái cực toàn nhà. Hướng Khôn là sao sinh 
khí Mộc cát tỉnh, lại có Húc quan thủy trong que 
Huyền không đại quái nên đặt bỏn cảnh phun nước 
để Thủy lại sinh Thủy. Khi đỏ Sinh khi đã cát lại còn 
mạnh hơn thì tài vận tự nhiên hưng thịnh. Tiêu thái 
cực (phòng khách) ở phia Tảy là Tứ lục cát tịnh. 
Theo Huyện khỏng Ngủ hành Cửu tử hỏa sinh Bát 
bạch thổ, Bát bạch thỏ lại sinh lục bạch cát tinh và 
Diên niên cát tỉnh. Ở hướng này nên treo tiền đỏng 
có để tăng tài vận, 


140 


Klhỏrl- Thàn 


Caïp canh Áhong‡ họa 


ĐLNG, 


Bố cục hướng Dọc 
Nhà tọa Cấn hướng Khăn, Tọa Dấn hướng Thân 


I4I 


NAM 
ty 


Tốn 


Chấn 
ĐÔNG 


TÂY 
Khôn (Khôn-Thân) Đoài 


Họa hại Sinh khí 


68 41 
Nhị Tứ 
Thiên Y 
1á 95 
Thất Bát | Cần 
Lục sát Phục vị 
GÀ Tỉ 
Ngũ Nhất 
Cấn (Cấn - Dần) Khảm 
BẮC 


§ơ ủổ Bát trạch và Phi tinh. Nhà tọa Cấn hướng 


Khñn, Tọa Dần hướng Thân 


Bố cục 8. 
Cấn trạch - hướng Ngang 


Tọa Cấn hướng Khôn 
Tọa Dần hướng Thân 


Sau khi lập cực toàn nhà, từ quẻ Huyền không 
đại quái ta thấy: Cửa lớn hướng Tây Bắc, hướng Bác 
gặp Thủy thì vượng. Ở hướng này có bể cá 6 con, 
Thế nhưng hướng Bắc là Ngũ qui, gặp, Thủy thì phá, 
củng may mở cửa hướng Tây Bắc, do vậy hướng 
Bắc gặp Thủy không như có tài vận như vừa nói ở 
trên, phải có thêm hoá sát thì mới có bố cục Ngũ qui 
vận tài, 

Hướng Tây cúa Đại thái cực và Tiểu thái cực là 
Diên niên tỉnh, lại được Cửu tử hỏa, Bát bạch hỏa và 
Lục bạch kim là các sao cát tỉnh gặp nhau, thế rất 
tốt. Hướng này đặt con vật, các tháng làm ăn tốt, có 
tài lộc là tháng 4, 7, 11. 


Nhà vệ sinh đặt ở hướng Đông Bác, hướng Đông, 
một là cát, một là hung là bố cục cân bình. 


143 


Kha - Thần 


N:\AI \ h / TAY 


Nụ lục 


ĐÓNG: VitF, 


Bố cục hướng Ngang. Nhà Tọa Cấn hưởng Khôn 
Tọa Dắn hướng Thân 


[44 


NAM 
Ly 


Họa hại 
68 
Nhị 


Lục sát 
342 
Ngũ 


Phục vị 
fï 
Nhất 


Chấn Cấn (Cân -Dần) Khảm 
ĐÔNG BẮC 


Sơ đổ Bát trạch và Phi tinh, Nhà Tọa Cấn hướng 
Khôn. Tọa Dần hướng Thân 


CHẤN TRẠCH - TỌA ĐÔNG HƯỚNG TÂY 


Tọa Giáp hướng Canh. 
Tọa Mão hướng Dậu 
Tọa Ất hướng Tên 


Bố cục 9 
Chấn trạch - hướng Dục 


Tọa Giáp hướng Cưnh 
Nhà này mở cửa hướng Đông. 
Nhà vệ sinh, nước ra vào ở Nam và Tây Nam. 
Tây Nam là thúc quan thủy có hoảnh tải. Hướng 
Nam là thất vận thủy, tài vận bình thường. 

Lập cực toàn nhà (Đại thái cực) hướng Tây Bác 
(phòng ngủ, ban công) là vị trí tốt (cát tinh). Ngũ quỉ 
sát hỏa sinh ra Bát bạch thổ, Bạch thổ sinh Lục bạch. 
Lục bạch là cát tỉnh. Đặt tượng con rỏng tăng thêm 
sức mạnh cho Nhất bạch cát tỉnh, thì vượng tài. 


Hướng Tây Nam, với nhà mở cửa hướng Đông 
xét theo Huyền không đại quái thì Tây Nam có hoành 
tài, đo vậy ở ban công hướng Tây Nam nên có bỏn 
cảnh phun nước. Tiểu thái cực (phòng khách) ở phía 
Đông cũng là phía Đông Đại thái cực đều tiếp cận 
với tường bếp gân với cửa đi. Hướng Linh thằn của 
thất vận ở hướng Đông, gặp Thủy thì là chính Thủy 
đương vận, vương chính tài. 

Bếp và nước ra vào ở Đông Nam sẽ được Diên 
niên thủy, củng vượng 


146 


Canh TÂY 


Bún cảnh ‡ 
pÍun tư 


Ñỏng 


NAAH vàng 


BÁC 


Nước vào, ra 


Hệ cả ñ con 


ĐÓNG — G53) 


Bổ cục hướng Dục 
Nhà tọa Giáp hướng Canh 


147 


TÂY 
Khôn Đoài (Canh} Càn 


Họa hại | Tuyệt mênh | Ngũ quỷ 
26 
Tứ 


Sinh khí 
NAM | ` qạ 


ly Nhị 


Diên niên Lục sát 
48 83 
Lục Nhất 


Tốn Chấn (Giáp) Cấn 
ĐÔNG 


Sơ đồ Bát trạch và Phi tinh 
Nhà tọa Giáp hướng Canh 


148 


Bố cục 10 
Chấn trạch - hướng Ngang 


Nhà tọa Giáp hướng. Canh 

Hướng Đông Đại thái cực (toàn nhà) là nhà vệ 
sinh và nước thoát ra. Đông thủy là thất vận điền 
(ruộng thất vận) đang chuyển nước. Tài vận của nhà 
này khá tốt. 

Phóng thủy ở hướng Tây Nam là thúc quan thủy, 
tài vượng nhưng cần có thêm bồn cảnh phun nước. 

Hướng Đông Nam gặp Thủy là Diên niên thủy, 
đây là hướng chính thúc đẩy tài vượng, tuy vậy cũng 
nên có bên cảnh phun nước, 

Thái nước cho nhà bếp chỉ nên chọn ở hướng 
Bắc hay Đông Bắc. Hướng Bắc là Ngũ hoàng tỉnh 
gặp Thủy thì sát Thủy (Ngũ hoàng tỉnh phóng thủy) 
phải hợp với Hợp sơn xuất sát, nếu không sẻ có thiệt 
(hại) tốt nhất nên chọn hướng Đông (Đông cửu 
phương), nước vào bếp là đường ống, vị trí nước ra 
là chỗ rửa rau. 

Phía Tây Bắc của Tiểu thái cực (phỏng khách) 
và Đại thái cực đều tiếp giáp góc tường cửa đi gặp 
Nhất bạch, Lục bạch, Bát bạch là 3 cát tỉnh, nên đặt 
1 con vật (khi) để thúc tài. Đặt con rồng vàng là bố 
cục Ngủ quí vận tài. 


149 


Đồn cánh TÂY 
phưn nước + Con vật 
ròng vàng 


Bồn cảnh 
phun nước 


Nước rà vào 


Bổ cục hướng Ngang 
Nhà tọa Giáp hướng Canh 


TÂY 
Khôn Đoài (Canh) Càn 


Họahai | Tuyệt mệnh| Ngũ quỷ 
26 
Tứ 


Sinh khí 
NAM 94 


Ly Nhị 


Diên niên 
48 
Lục 


Tốn Chấn (Giáp) Cấn 
ĐÔNG 


Sư đổ Bát trạch và Phi tinh 
Nhà tọa Gián hướng Canh 


lỗi 


Bố cục †† 


Chấn trạch - Hướng Dục (nhà ống) 


Nhà tọa Mão hướng Dậu 
Tọa Ất hướng Tân 


Đại thái cực: Cửa lớn ở hướng Đông. Cửa Đông 
chọn hướng Tây Nam gặp Thúy là vượng chính tài. 
Thất vận lấy hướng Tây Nam lả vượng thiên tài. Đây 
là chỗ mạnh nhất của Huuên không dại quái mà 
mọi người nghiên cứu về phong thủy thì ai cũng biết, 
do vậy ở ban công hướng Tây Nam nên có bỏn cảnh 
phun nước. Còn ban công hướng Tây Bắc thi nên 
đặt bánh xe nước sẽ hợp với bố cục “Ngủ qui tài vận 
Cục” tài vượng sẽ tăng lên, 

Phỏng thủy cho nhà vệ sinh ở hướng Nam, phạm 
Ngũ hoàng sát Thủy, gặp sinh khí Mộc. Thúy sinh 
Thủy mà Thủy lại khắc chủ, tài vận không ổn định 
cũng may phong thủy của nhà bếp ở Tây Nam là vị 
trí vượng tài, cho nên cát hạn chế, triệt tiêu hung, 
vỏi nước nhà bếp nên đặt ở hướng Đông Nam. 

Hướng Đông Nam Tiểu thái cực ở tường bếp qần 
cửa ởi. Vị trí này được-hai sao. Lục bạch kim và Diên 
niên kim là 2 sao cát tỉnh, sinh ra Nhất bạch thủy cát 
tinh 

Ở hưởng này nếu treo tiền đồng cổ thì tài vận lại 
càng vượng hơn, 


152 


TÂY 
Tản -âu 


Bón cành 


phú! nước 5NIRRN' 


Ly 


HH 


Hình xe 
THƯỚC 


NA\AI 


Nướy r1 vào 


ĐÔNG 
A1ão-ät 


Bổ cục hướng Dọc 
Nhà tọa Mão hướng Dậu 
Tọa Ất hướng Tân 


Ly 
L3 


TÂY 
Khôn Đoài (Dậu -Tân) Càn 


Sinh khí 
15 


Nhị 


Tốn Chấn (Mão - Ất) Cẩn 
ĐÓNG 


Sơ đổ Bát trạch và Phi tỉnh 
Nhà tọa Mão hướng Dậu 
Tọa Ất hướng Tân 


154 


Bố tục 12 


Chấn trạch - hướng Ngang 


Nhà tọa Mão hướng Dậu 
Tọa Ất hướng Tôn 


Đại thái cực (tâm toàn nhà) trổ cửa hướng Bắc. 
Trong quẻ Huyền không đại quái trổ cửa hướng Bắc 
nên gặp Thủy hướng Đông Nam sẽ được vượng chính 
tài, cho nên ở góc tường nhà phòng vệ sinh của 
buồng chủ nhà nên có xe nước sẽ được vượng tài, 

Hướng Tây Nam gặp nước thì chỉ được vượng 
thiên tài, chỉ tiếc là bố cục nguyên trạng phạm họa 
hại thổ là sát tỉnh, tài vận cũng vẫn bình ổn. 

Phóng thủy của nhà vệ sinh ở hướng Bắc. Hướng 
Bắc có hai Mộc tỉnh Tam bích và Trí lục sinh ra Cửu 
tử Hỏa tinh. Hỏa tỉnh lại sinh ra Vượng thiên y thì đại 
cát. Về mặt tài vận sẽ được các thế lực bên ngoài 
(quí nhân) phù trợ sẽ đắc tài, 

Bất kể là bị Đại thái cực ức chế hoặc là Tiểu thái 
cực thì hướng Tây Bắc vẫn có Ngũ qui sát tỉnh cắt 
ngang, nhưng sao này lại sinh Vượng bá bạch cát 
tỉnh, gặp được Thủy là bố cục “Ngũ quỉ vận tài” ở 
hướng Tây Bắc nên đặt bể nuôi 9 cá thúc đẩy tài 
van. 


155 


TÂY 
Tản -Đàu 


Bộn canh phún nước 


Bẻ cà 2 coi 


NAM 


Bảnh xe 

phòng thuỷ nÊ \ 
ĐÓNG 
Atäo- át 


Bổ cục hướng Ngang 
Nhà tọa Mão hướng Dậu 
Tọa Â! hướng Tãn 


TÂY 
Khôn Đoài (Dậu - Tân) Càn 


Họa hại 
83 
Tử 


Tuyệt mệnh | _ Ngũ Quỷ 


Sinh khí 
15 
Nhị 


NAM 
(Ly) 


Tốn Chấn (ME2 - Ất) Cấn 
ĐÔNG 


Sơ đổ hát trạch và Phi tính 
Nhà Tọa Mão hướng Dậu 
Tọa Ất hướng Tân 


157 


TỔN TRẠCH - TỌA ĐÔNG NAM HƯỚNG TÂY 
BẮC 


Toạ Thìn hướng Tuất 
Tọa Tốn hướng Càn 
Tọa Ty hướng Hợi 


Bố cục 13 
Hướng Dục (nhà ống) 


Tọa Thìn hướng Tuất 

Hướng Đông Tiểu thái cực (phòng khách) và Đại 
thái cực (toàn nhà) đều nằm trong phòng khách. 
Linh thân vị ở hướng Đông, gặp thủy là đại vượng 
chính tài. 

Hướng Đông theo bố cục củ là Diên niên cát 
tinh, có Nhất bạch, Bát bạch cát tinh chiếu đến, còn 
Ngũ hoàng là Ngũ qui, gặp Thủy thành cục “Ngũ 
quỉ vận tải” cũng được vượng 

Theo quẻ Huyền không đại quái, trổ cửa Đông 
“Cấn môn”. Khảm phương gặp Thủy là vượng chính 
tài, bố cục Khảm phương sinh khi Mộc là sao tốt 
nhất trong 8 sao Du tinh, gặp Thủy cũng vượng, do 
vậy ở hướng Khảm nên có bánh xe nước 

Nước ra vào nhà bếp bố trí ở hướng Đông Nam, 
là hướng phục vị. Mộc sinh Cửu tử hỏa cát tinh. 

Hướng Đông Nam đặt đồ thủy tỉnh tím cùng có 
tác dụng thúc đẩy tài vận. 


58 


BẮC 
Bảnh xe 
phong thuy 


N/VM 


BẺCÁ ĐỘNG 
; 0 con 
„ 
: { 
Nước ra vào .. 
Cắn 


Bố cục hướng Dục. 
Nhà tọa Thìn hướng Tuất 


159 


TÂY BắC 
Đoài Càn (Tuất) Khẩm 


Sinh khí 
13 
Ngũ 


Khôn 
ThiênY | Phụcvị | Diên niên 
24 79 81 
Nhị Lục Ngũ 
Ly Tốn (Thìn) _ Chấn 
NAM ĐÔNG 


Sơ đổ Bát trạch và Phi tinh 
Nhà tọa Thìn hướng Tuất 


lóO0 


Bố tục 14 


Tốn trạch - hướng Ngang 


Nhà tọa Thìn hướng Tuất 

Hướng Bác của Đại thái cực (toàn nhà) và Tiểu 
thái cực (phòng khách) là sao Sinh khí thủy, nên 
nuôi 6 con cá nhưng Thủy vượng tài mạnh nhất là ở 
nhà bếp, vì hướng Tây Nam có chiếu thần tài vận. 
Theo Huyền không đại quái, trổ cửa hướng Đông 
Bắc, gặp Thủy là vượng chính tài tạo ra bố cục “Ngũ 
qui vận tài” 

Hướng Đông Đại thái cực góc tường là hướng 
Đông Nam của Tiểu thái cực. Hai phương vị nhập lại 
là Phục vị, Điên niên, Nhất, Lục, Bát, Cửu đều là cát 
tỉnh, nên có bỏn cảnh phun nước thúc đẩy tài vận 

Vòi nước nhà bếp bố trí ở Chấn vị phía Đông, vì 
theo phái Huyền không đại quái thì trổ cửa Cấn môn, 
lấy Đông gặp Thủy mả có hành vượng tài mà bố 
cục nguyên là Ngũ hoành mà Bát bạch thổ sinh ra 
diên niên vương tỉnh. Diên niên kim lại sinh ra một 
Bạch tính, đây là phương vượng tài. 


l6] 


Đề cả 6 coi 


lánh xe 
HƯỚC 


N⁄VM 


ĐÔNG 


Thin 


Bố cục hướng Ngang 
Nhả tọa Thìn hướng Tuất 


TÂY BáC 
Đaài Càn (Tuất) - Khảm 


Lục sát Họa hại Sinh khí 


46 57 13 
Cửu Bát Ngũ 
Ngũ quỷ Tuyệt mệnh 
- 92 35 s 
Khôn Tứ Nhất Cân 
Thiên Y Diên niên 
24 81 
Nhị Ngũ 
Ly Tổn (Thìn) Chấn 
NAM ĐÔNG 


Sơ đổ Bát trạch và Phi tinh 
Nhà tga Thìn hướng Tuất 


163 


Bố cục 15 


Tấn trạch - hướng Dọc 


Nhà tọa Tốn hướng Càn 
Tọa Ty hướng Hợi 

Đại thái cực, hưởng Tây Bắc nuôi 9 con cá, hợp 
với Tam biển thất vận, rất hữu ¡ch để tăng tài vận. 

Trong Huyền không đại quái, hướng Bắc nhà 
này gặp Thủy là vượng chính tài, hướng Bắc là sinh 
khí Mộc cát tỉnh 

Nước ra vào bếp bố trí ở hướng Đỏng Nam, vì 
hướng này gặp Thủy là Hạ nguyên chính thủy, tuy 
lực vượng tài tương đối nhỏ nhưng ổn định và tăng 
tiến. 

Hướng Đông Nam của Đại thái cực (toàn nhà) 
và Tiểu thái cực (phòng khách) là Phục vị thất xích 
đều cát, nên đặt đỏ thủy tỉnh tím, có thể dùng Hỏa 
chế Thủy mà sinh Thổ (Thủy tỉnh thuộc Thổ) lấy 
Thổ sinh vượng Thất xích tình, do đó cũng vượng tài. 


164 


Căn -Hợi 


Bè cả 


ĐẤY' sdcon BẮC 


Bồn cảnh 
phú" nước 


ĐỒNG 
NAA1 
Nướy Í lỆ Bánh xe phong thủy 


4ì tảo r3 
TH [ần -Ty 


Bố cục hướng Dọc 
Nhà tọa Tốn hướng Càn 
Tọa Tự hướng Hợi 


65 


TÂY BắC 
Đoài Càn (Hợi) Khảm 


Họa hại Sinh khí 
79 24 
Bát Ngũ 


Khôn 


Ly Chấn 
NAM ĐÔNG 


Sơ đồ Bát trạch và Phi tinh 
Nhà tọa Tốn hướng Gàn 
Tọa Ty hướng Hợi 


lóó 


Bố cục 1B 
Tốn trạch - hướng Ngang 


Nhà tọa Tốn hướng Càn 
Tọa Ty hướng Hợi 


Xét toàn nhà, hướng Tây Bắc là Tam ban quái 
trong thất vận, gặp thủy thì vượng. Hướng này nên 
có bồn cảnh phun nước, một góc tường nhà khác 
giáp bếp là Tốn vị hướng Đông Nam, nên treo 1 
chiếc chuông đỏng để thúc tài vận. 

Phóng thủy của nhà bếp, có thể là hướng Đóng 
hoặc Đông Bắc. Đông Bắc gặp Thủy là Tuyệt mệnh 
bệnh phù Thủy. Hướng Đông gặp Thủy là Linh thần 
vị, thì vượng tài. Theo phái Bát trạch: Diên niên gặp 
Thủy là vượng chính tài, cho nên bổ trí nước ra vào 
nên ở hướng Đông (Chấn phương). 


Ló7 


Ì hi Cần 


TẦY BẮC 


Bản canh phụn nước 


NưtC ra vàu 


Tân- Tì 


Treo Ì cải 
chuông đồng 


Bố cục hướng Ngang 
Nhà tọa Tốn hướng Càn 
Tọa Ty hướng Hợi 


lo 


BáC 
Càn (Hơi) Khảm 


Sinh khí 
24 
Ngũ 


Tuyệt mệnh 
92 


Nhất | Cấn 
Phụcvi | Diên niên 
-1/ 46 
Lục Ngũ 
Tốn (Ty) Chấn 
ĐÔNG 


§ơ đổ Bát trạch và Phi tinh 
Nhà tọa Tấn hướng Gàn 
Tọa Ty hướng Hợi 


1ó9 


LY TRẠCH - TỌA NAM HƯỚNG BẮC 


Nhà tọa Bính hướng Nhằm 
Tọa Ngọ hướng Tí 
Tọa Định hướng Quý 


Bố tục 17 


Ly trạch - Hướng Dọc (nhà ống) 


Tọa Bính hướng Nhâm 


Trong buồng ngủ ở phía Bắc toàn nhà (Đại thái 
cực) nên nuôi 6 con cá ở ban công, đó là vị trí đại 
cát, lực vượng tài rất mạnh. Theo phái Huyền không 
đại quái khi trổ cửa hướng INam, thì hướng Bắc gặp 
Thủy là Thủy vượng chính tài. Trong Phi tỉnh, Lục 
bạch và Bát trạch gặp Thủy cũng vượng tài. Theo 
phái Bát trạch Diên "niên tính gặp Thủy cũng vượng 
tài. Như vậy cả 3 phái phong thủy đều thống nhất, 
thật là hiếm có. 

Nước ra vào nhà bếp bố trí ở hướng Nam. Nam 
là Phục vị và Thất xich vượng tinh. 

Phía Nam của Đại thái cực và Tiểu thái cực nên 
treo đồng hỏ vàng hình tròn. Hướng Đông của Đại 
thái cực và Tiểu thái cực đều nằm trong phòng khách, 
mà hướng Đông gặp Thủy là chính Thủy, hướng này 
nên có bồn cảnh phun nước. 


170 


Nhằm 


BẺ cả 6 cụn 


TÀY 


Hôn cảnh 
j=<hùun nước 


Nước và ra 


NAAI + 


Bố cục hướng Ngang 
Nhà tọa Bính hướng Nhâm 


Càn 


TÂY 
Đoài 


Khôn 


|, 


BẮC 
Khám (Nhâm) 


Điện niên 
88 
Tam 


23 
Thất 


Phục vị 
fï 
Nhị 


Ly (Bính) 
NAM 


Cấn 
Sinh khí 
4 | ĐÔNG 
Thiên Y 
682 
Lục 
Tốn 


Sơ đẩ Bát trạch và Phi tính 
Nhà tọa Bính hướng Nhâm 


Bố cục 18 
Ly trạch - hướng Ngang 


Nhà tọa Bính hướng Nhâm 

Hướng Tây Nam của Đại thái cực bố trí bổn cảnh 
phun nước, chính thiên vượng tài đều tốt, vì cửa chấn 
hướng Đông, lấy Tây Nam là hướng Ngũ qui tài vận. 
Thất vận lấy Tây Nam (Khôn phương) là hướng vượng 
hoàng tài. 

Hướng Bắc là Lục bạch, Diên niên và Bát bạch 
nên có thủy tỉnh màu tim. Màu tím là đế Hỏa sinh 
Bát bạch thổ tinh, lấy thủy tỉnh thuộc Thổ để sinh 
Diên niên kìm, tài vận tự nhiên vượng lên. 

Nước ra vào nhà bếp nên bố trí ở hướng Đông vì 
hướng Đông gặp Thủy theo thất vận là vượng thời 
Thủy. 

Hướng Đông của Đại thái cực và Tiểu thái cực 
bố trí con vật bằng đỏng, vì kim có thể sinh Nhất 
bạch thủy. Nhất bạch thủy có thể sinh ra Sinh khi 
mộc tinh. Con vật bằng đồng là để thúc đẩy tài vận. 


173 


Nham 

BÁC 

sẻ Thụy tính tím 
- _- gˆ / 


Con \ 
động 
, 


Bòn cảnh 
nhụn nước s có Á 


NAAI 
Bính 


Bố cục hướng Ngang 
nhà tụa Bính hướng Nhâm 


I74 


BẮC 
Càn Khảm (Nhâm) Cấn 


Diên niên | _ Họa hại 


68 86 
Tam Nhất 
: Sinh khí |_„ 
TÀY 23 41 ĐÔNG 
Đoài Thất Ngũ Chân 
Phục vị Thiên Y 
Tï §2 
Nhị Lục 
Khôn Ly (Bính) Tốn 
NAM 


Sơ đồ Bái trạch và Phi tinh 
Nhà tọa Bính hướng Nhâm 


175 


Bố cục 19 


Ly trạch - hướng Dọc (nhà ống) 


Nhà tọa Ngọ hướng Tý 
Tọa Định hướng Qui 

Hướng Tây và Tây bắc nhà vệ sinh là chủ phá 
tài. Hướng Tây gặp Thủy theo thất vận là Thất vận 
thủy, lại là Ngũ qui thủy, còn Tây Bắc thủy là Tuyệt 
mệnh thủy. 

Nhả này thuộc bố cục phá tài, để xử lí hướng 
Bắc Đại thái cực (toàn nhà) hãy nuôi 6 con cá màu 
đen là Diên niên thủy sẽ được vượng tài. 

Nước ra vào bếp đặt ở hướng Nam, hướng Nam 
là Phục vị và Thái bạch, Bát bạch cát tinh gặp Thủy 
thì vượng. 

Hướng Đông Nam Đại thái cực và Tiểu thái cực 
nên có bánh xe phong thủy để thúc tài vận. Ngoài 
ra, ở hướng Nam nên có đồ thủy tính màu tím để 
thúc tài, hướng Nam là sao Tài tỉnh. 


176 


Hẻ ca @ của 


LDONG 


linh: xe 
ÐĐhúng thủy 


Thuỷ tỉnh tữm 


Nước tì vẻ) 


NAAI 
Ngo -Đïnh 


Bố cục hướng Dục 
Nhà tọa Ngọ hướng Tí 
Tọa Đỉnh hướng Quý 


77 


BẮC 


Càn Khảm (Tí - Quý) Cấn 
Diên nên | Họa hại 
l/ 59 
Tam Nhất 
Sinh khí 
TÂY 23 ạs_ | ĐÔNG 
Phục vị Thiên Y 
68 14 
Nhị Lục 
Khôn Ly (Ngọ - Đinh) Tốn 
NAM 


Sơ đổ Bát trạch và Phi tỉnh 
Nhà tọa Ngọ hướng Tí 
Tọa Đinh hướng Quý 


178 


Bố cục 20 


Ly trạch - hướng Ngang 


Nhà tọa Ngọ hướng Tí 
Tọa Định hướng Quý 

Đại thái cực: Phía Nam là vị trí đặt bồn cảnh có 
phun nước, nếu từ Tiểu thái cực thì là hướng Tây 
Nam. Cửa chính mở ở hướng Đông, lấy hướng Tây 
Nam gặp Thủy là vượng chính tài. Thất vận lấy hướng 
Tây Nam gặp thủy là Vượng thiên tài. Còn bố cục 
nguyên thủy hướng-Nam là Phục vị, Nhị hắc, Lục 
bạch và Bát bạch toàn bộ là cát tỉnh gặp Thủy sẽ 
vượng. 

Vị trí nước ra vào bếp ở hướng Đông Nam đó là 
Thiên y thủy, lại thấy Nhất bạch Lục bạch coi như 
cát tưởng. 

Khảm phương của Đại thái cực là Diên niên kim, 
đặt thêm con rồng vàng thì thượng cát. Ở hướng Bắc 
Kim long gặp Thủy thì lực vượng tài tăng lên. 

Hướng Bắc Tiểu thái cực nên treo 1 chiếc đồng 
hồ tròn màu vàng kim (nếu có quả lắc thì càng tốt). 


179 


ñAC 
(Quy -T¡ 
+ 
Rồng Vàng / Đông hỗ vành 
- hinÍt tròn 


TÂY ĐỒÔN 


NAAI Nưới ra vào 
No -Đlnh — Bản cành 
phú nướt 


Bố cục hướng Ngang 
Nhà tọa Ngọ hướng Tí 
Tọa Binh hướng Quỷ 


i80 


Càn 


TÂY 
Đoài 


Khôn 


BẮC 
Khảm (Tí - Quý) Cấn 


Diên niên | Họa hại 


7 |. 59 
Tam Nhất 
Sinh khí |_. 
23 - 
Thất Ngũ | Chấn 
Phục vị Thiên Y 
68 14 
Nhị Lục 
Ly (Ngọ - Đinh) Tốn 
NAM 


Sơ đổ Bái trạch và Phí tỉnh 
Nhà tọa Ngọ hướng Tý 
Tọa Định hướng Quý 


I8l 


KHÔN TRẠCH - TỌA TÂY NAM 
HƯỚNG ĐÔNG BẮC 


Nhà tọa Mùi hướng Sửu 
Toạ Khôn hướng Cấn 
Tọa Thân hướng Dân 


Bố cục 21 


Khôn trạch - Hướng Dục 


Nhà tọa Mùi hướng Súu 


Trong Huyền không đại quái, thất vận lấy hướng 
Tây Nam gặp thủy là Thúc quan thủy, Vượng hoành 
tài. Hướng Tây Nam Đại thái cực và Tiểu thái cực 
đặt chiếc xe nước, thúc đẩy hoành tài, 


Nước ra vào bếp cũng nên bố trí ở hướng Tây 
Nam, cũng theo lý thuyết trên hướng Đông Bắc Đại 
thái cực (toàn nhà) là sinh khí cát tỉnh lại có nhất 
bạch cát tinh, hướng này vượng tài, chuyển biến tốt. 
Hướng Đông gặp thủy là Đương vận thủy, do vậy 
nên đặt bỏn cánh có phun nước. Hướng Đông Họa 
hại thổ, thổ sinh Lục bạch cát tinh, Bát bạch cũng lả 
cát tỉnh, Ngũ hoàng gặp Ngũ qui thì đông Thủy là 
Đương vận Thủy, hợp với Ngũ quỉ tài vận. 


[82 


h Cây cạnh 


BÁC 


Bön cảnh 


ĐÔNG 


HA 
\MBIEO 


NƯỚC t1 vào 1U Bánft xe [lfiuie thủy 


Bố cục hướng Dục 
Nhà tọa Mùi hướng Sửu 


J0ÍÑtut nước 


I83 


184 


BẮC 
Khảm 


Càn 


Đoài 
TÂY 


Cấn (Sửu) 


Sinh khí 
14 
Nhất 


Diên niên 
32 
Bái 


Thiên Y 


Phục vị 
23 Tỉ 
Cửu Tứ 


Khôn (Mùi) 


ĐÔNG 
Chấn 


Họa hại 
86 
Ngũ 


Sơ đổ Bát trạch và Phi tinh 


nhà tọa Mùi hướng Sửu 


Bố tục 22 


Khôn trạch - hướng Ngang 


Nhà tọa Mùi hướng Sửu 


Khảo sát nhà này, hướng Đông Bắc Đại thái cực 
là hướng tốt nhất. Theo bố cục Nguyên thủy song 
nhất thuộc Thủy, lại được Văn xương tinh và Sinh 
khỉ mộc tỉnh. Ở hướng này treo 1 chuỗi tiền đồng 
cổ, thuộc quẻ Cản kim, Kim Thủy Mộc tương sinh 
mà Mộc là cát tỉnh hướng này cũng rất tốt. 


Vị trí phong thủy của nhà vệ sinh thuộc Khôn 
phương. Thất vận lấy Khôn thủy để thúc Quan thủy, 
vượng thiên tài. 

Hướng Đông của Đại thái cực và Tiểu thái cực 
có l góc nhà khách, thất vận lấy hướng Đông chấn 
gặp thủy là vượng thủy, đại vượng chính tài nên có 
bể nuôi 6 con cá. Các năm làm ăn tốt nhất, vượng 
nhất là năm Hợi, Mão, Sửu. 


185 


Sưu 


† 
| Treo liên cô “ 


ĐỒNG 


Rẻ £ h) 
ú con 


Bố cục hướng Ngang 
nhà tọa Mùi hướng Sửu 


l&6 


Khảm Cấn (Sửu) Chấn 


Sỉnh khí 
14 
Nhất 


Họa hại 
68 
Ngũ 


Diên niên 
32 
Bát 


Càn 


Lục sát 
95 
Nhị 
Đoài Khôn (Mùi) Ly 
TÂY NAM 


Šơ đổ Bát trạch và Phi tinh 
nhà tọa Mùi hướng Sửu 


187 


Bố cục 23 


Khôn trạch -hướng dục 


Nhà tọa Khôn hướng Cứn 
Tọa Thân hướng Dần 


Đại thái cực (toàn nhà) hướng Đông Bắc tốt nhất, 
có sao Sinh khí và Song thất Vượng tỉnh. Hướng này 
nên đặt bỏn cảnh phun nước sẻ vượng tài. 


Phóng thủy cho nhà vệ sinh hưởng Khôn, hướng 
khôn theo thất vận là Thúc quan thủy, cũng vượng, 
nhưng có của cải nhưng khó bên tụ (vào tay này lại 
ra tay kia) vì Thủy nhiều Mộc phù lựu. Phục vị không 
ổn định. 

Hướng Tây Nam Đại thái cực và Tiểu thái cực 
nên có bánh xe nước, thúc đẩy tài vận. 

Hướng Tây Đại thái cực, hướng Tây Bắc Tiểu 
thải cực (phòng khách) nuôi 9 cá vàng bát bạch, cửu 
tử là cát tinh và Diên niên, Thiên y cũng là cát tính, 
chỉ có ] sao hung tinh là Ngũ hoàng, Ngũ hoàng là 
Ngũ qui lấy cát, do được cát tỉnh dùng hóa thành bố 
cục “Hóa sát vi quyền” tài vận đặc biệt tốt. 


188 


[5ân- Cn lùn canh 


+ ĐÍI101 nước 


BAC. ĐỒNG 


NAAI 


Nước rà vào hiên BANlt xe phong thuy 


Khiôn -TH.ìn 


Bố cục hướng Dọc 
Nhà tọa Khôn hướng Cấn 
Tọa Thân hướng Dần 


[R9 


BẮC ĐÔNG 


Khám Cấn (Sửu - Dần) Chấn 
Sinh khí | Họa hại 
TT 23 
Nhất Ngũ 
Diên niên 
' B9 
Càn Bát 
Thiên Y 
58 
Cửu 
Đoài Khôn (Khôn -Thân) Ly 
TÂY NAM 


Sữ đổ Bát trạch và Phi tinh 
Nhà tọa Khôn hướng ấn 
Tọa Thân hướng Dần 


190 


Bố cục 24 


Khôn trạch - hướng Ngang 


Nhà tọa Khôn hướng Cấn 
Tọa Thân hướng Dần 

Đại thái cực, hướng Tây Bác tốt, Cửu tỉnh hỏa 
sinh Ngũ hoàng và Bát bạch thổ tỉnh, Bát bạch thổ 
lại sinh Diên niên kim. Hướng này là vị trí phóng 
thủy, tài vận tự nhiên vượng thịnh. 

Hướng Đông Bắc cũng là hướng tốt. Có 2 sao 
Vượng tỉnh và Sinh khí cát tinh, nếu bố trí bổn cảnh 
phun nước sẽ là vượng chính tài. Ngoài ra còn có thể 
có con vật bằng đồng sáng bóng cũng vượng. 

Nhà vệ sinh, phóng thủy hướng Khôn (Tây Nam), 
thất vận gọi là chiếu thần vị chỉ là vượng thiên tài. 

Hướng Khôn Đại thái cực, hướng Tây ở Tiểu thái 
cực có Thiên y cát tỉnh, lại có Nhất bạch, Lục bạch, 
Bát bạch là 3 sao cát tỉnh, hướng này nuôi 6 con cá 
thúc đẩy vượng hoành tài. 

Nước ra vào nhà bếp ở hướng Nam thì hợp hơn 
hướng Đông Nam. 


I9 


Dần -Củn 
BẮC + ĐỒNG: 


Bòn cảnh phún _. / 


Củn vát mà đong: 


Bartlt xe 
HRưƯỚC 


b con 


} 


Khôi- Thần 


Nưx: rì vàn 


Bố cục hướng Ngang 
Nhà tọa Khôn hướng Cấn 
Tọa Thân hướng Dấn 


192 


BẮC 
Khảm 


Sinh khí 
Tï 
Nhất 


Diên niên 
59 
Bát 


Càn 


Thiên Y 
68 
Cửu 


Phục vị 
14 
Tứ 


Lục sát 
86 
Nhị 


Đoài Khôn (Khôn - Thân) Ly 
TÂY NAM 


§ơ đổ Bát trạch và Phí tinh 
nhà tọa Khôn hướng Cấn 
'_ Tạa Thân hướng Dần 


193 


ĐOÀI TRẠCH - TỌA TÂY, HƯỚNG ĐÔNG 


Toạ Canh hướng Giáp 
Tọa Dậu hướng Mão 
Toạ Tân hướng Ất 


Bố cục 25 


Đoài trạch - hướng Đọc 


Tọa Canh hướng Giáp 

Hướng Đông Bắc Đại thái cực (toàn nhà) có Nhất 
bạch tỉnh, Diên niên tỉnh, Bát bạch tính, đều là sao 
cát tỉnh. Theo sách cổ: “Thổ chế Thủy sau đó sinh 
Kim thì làm ăn phát đạt giàu có”. Ở hướng này đặt 
bôn cảnh phun nước, tài vận vượng mà lại tích tụ 
được. 

Nước ra vào nhà bếp hướng Tây. Theo thất vận 
thì không được thấy nước ở hướng Tây nếu không 
sẽ bị phá tài, cũng may mà có sao Phục vị cát tỉnh. 
Thất vận là Thủy do Kim sinh ra, Thủy lại sinh phục 
phó Thủy, cát tính lại hiện ra thuộc vào thế tài vượng. 

Hướng Tây của Đại thái cực và Tiểu thái cực nên 
có bể cá 9 con màu vàng để thúc đẩy tài vận. 


194 


Ciiäjp 


Bồn cánh “ ĐÔNG 
phun nước 


BẮC 


Bè cá 9 con 


Nước ra vào 
TÂY 


Bố cục hướng Dọc. 
Nhà tụa anh hướng Giáp 


ĐÔNG 
Cấn Chấn (Giáp) 


Diên niên 
38 
Nhất 


Hoa hai 
BẮC | mm. 
Khám Tam 


Sinh khí 
16 
Bái 


Phục vị 
27 
Cửu 


Càn Đoài (Canh) 
TÂY 


Sơ đồ Bái trạch và Phi tinh 


Nhà tọa anh hướng Giáp ˆ 


196 


Khôn 


Bố cục 2B 


Đoài trạch - hướng Ngang 


Nhà tọa Canh hướng Giáp 


Hưởng Đông Bắc của Đại thái cực (toàn nhà) là 
Tam bích hung tính, Nhất bạch cát tỉnh, Diên niên 
cát tính và Bát bạch cát tỉnh. Cát tỉnh chiếm đa số, 
chỉ có 1 hung tỉnh thì khó gây trở ngại lớn. Ở hướng 
này nên có bỏn phun nước thì đại vượng. 

Hướng Đông Nam của Đại thái cực và Tiểu thái 
cực (phòng khách) có Bát bạch cát tinh, nên đặt con 
vật bằng đỏng sáng bóng, để có khả năng sản sinh 
tài vượng. 

Nhà bếp, phóng thủy hướng Tây Nam thất vận 
coi hưởng Nam là chiếu thản phương gặp Thúy là 
thúc quan Thủy, tợi cho hoành tài, 


Theo Huuèn không đại quái nhà trổ cửa hướng 
Nam, hưởng Bắc gặp Thủy vượng chính tài. Hướng 
này nên có bồn cảnh phun nước. 


197 


Giải) 


Chậu canh 
phun nước 


{C DÓNG 


Con vật băn, 
BẮC 


Bòn cảnh 
phun nước 


Nước ra vào 
Canh 


Bố cục hướng Ngang (Đoải trạch) 
Nhà tọa anh hướng Giáp 


198 


ĐÔNG 


Cấn Chấn (Giáp) Tốn 
Diên niên 
Ko 
Nhất 
NAM 
Ly 
Sinh khí Phục vị 
16 27 
Bát Cửu 
Càn Đoài (Canh) Khôn 


TÂY 


Sơ đổ Bái trạch và Phi tinh 
Nhà tọa anh hướng Giáp 


I99 


Bố cục 27 
Đoài trạch - hướng dục 


Nhà tọa Dậu hướng Mão 
Tọa Tân hướng Ât 


Đại thái cực ở hướng Đông và ban công hai bên 
phòng ngủ chủ nhân có bổn cảnh phun nước thì đại 
vượng. Vì hướng Đông của nhà trổ cửa hướng Tây 
sẻ gập Thủy, hợp với Huuên không đại quái. Đại 
vượng chính tài còn 1 bậu cửa sổ khác thì có † con 
rồng vàng, vì hướng Đông là vị trí Thanh long 


Nước ra vào nhà bếp hướng Tây Bắc, là phương 
sao sinh khí cát tỉnh, cùng có khả năng thúc đẩy tài 
vận. 


Hướng Tây Nam của Đại thái cực (toàn nhà) và 
Tiểu thái cực (phòng khách) có bức tường sát với 
cửa đi là phương sao Thiên y, nhưng theo Huuền 
không đại quái nhà mở cửa Tây gặp Thủy là vượng 
chính tài. Còn thất vận lấy hướng Tây Nam là Thúc 
quan thủy, vượng hoành tải, do vậy ở hướng này 
nên có bánh xe nước, nhờ đó phong thủy tài vượng 
đã tăng lại càng tăng hơn 


200 


ĐÔNG 
;- 113Ó 


Hồn cánh phun nước Kông vàng 


Bánh xe 
phong thuy 


NƯớc ra vào 


I33U -Tân 


Bố cục hướng Dục 
Nhà tọa Dậu hướng Mão 
Tọa Tân hướng Ât 


201 


ĐÔNG 
Cấn Chấn (Mão - Ất) Tốn 


Diên niên | Tuyệt mệnh 
62 27 
Nhất Ngũ 


BẮC 
Khảm 


84 


Càn Đoài (Dậu-Tân) Khôn 
TÂY 


Sơ đồ Bái trạch và Phi tỉnh 
Nhà tụa Dậu hướng Mãn 
Tọa Tân hướng Ât 


202 


Bố cục 28 
Đoài trạch - hướng Ngang 


Nhà tọa Dậu hướng Mão 
Tọa Tân hướng Ât 


Đại thái cực (toàn nhà) trổ cửa hướng Nam. Theo 
Huuền không đại quái mở cửa Nam để hướng Bắc 
- gặp Thủy thì đại cát. Theo sách cổ: “Khảm ly thủy 
hỏa trung thiên qua, long trì dịch đế tọa” sẽ thu được 
vô vàn khí đất, đại vương chính tài. 


Nước ra vào nhà bếp nên ở hướng Tây Nam, 
một là hướng này gặp Thủy là Thúc quan thủy, vượng 
thiên tài. Hai là, hướng Tây Nam là Bát bạch cát tỉnh 
và Thiên y tinh, vượng chính tài. 

Hướng Tây Nam Đại thái cực, là góc tường phòng 
khách gần nhà bếp, nên có bánh xe nước cũng là 
thúc đẩy vượng tài vận. 


203 


ĐÔNG 


‡ 


at NãO 


Bồn cánh 
phun nược ` 


: NƯỚC ra vàc 
TAY Bảnh xe 
[23ãu tần phòng thuỷ 


Bố cục hướng Ngang 
Nhà tọa Dậu hướng Mão 
Tọa Tân hướng Ât 


204 


ĐÔNG 


Cấn Chấn (Mão - Ất) Tốn 
Diên niên ôt mệ Lục sát 
62 16 
Nhất Lục 
BẮC NAM 
Khảm Ly 
Càn Đoài (Dậu -Tân) Khôn 


TÂY 


§d đổ Bái trạch và Phi tỉnh 
Nhà tọa Dậu hướng Mão 
Tọa Tâh hướng Ât 


205 


CÀN TRẠCH - TỌA TÂY BẮC, HƯỚNG 
ĐÔNG NAM 


Tọa Tuất hướng Thìn 
Tọa Cùn hướng Tốn 
Tọa Hợi hướng Ty 


Bố cục 29 


Càn trạch - Hướng Dục 


Tọa Tuất hướng Thìn 

Hướng Đông Đại thái cực (toàn nhà) là linh thần 
vị gặp Thủy là Vượng chính tài, nhà này hướng Đông 
là Ngũ qui, Nhất bạch và Bát bạch, cát tỉnh nhiều 
hơn hung tỉnh phóng thủy là “Ngũ qui vận tài thủy” 
chính thiên tài đều vượng. Cho nên bậu cửa hay ban 
công hướng này nên có bánh xe nước. 

Ban công của 1 gian khách là hướng Đông Nam. 
Theo lý luận Bảo không đại quái thì mở cửa Tây Bắc 
dùng hướng Đông Nam để gặp Thủy, là chính thủy, 
đại vượng chính tài, cho nên hướng này nên có bổn 
cảnh phun nước là vượng tài thủy. 

Hướng Tây Nam Đại thái cực, thất vận gọi là 
Thúc quan vị, gặp Thủy vượng hoành tài, nguyên là 
Diên niên tỉnh coi nhự vượng. 


Nước ra vào bếp, đặt ở hướng Tây thì tốt hơn 
hướng Tây Bác. 


206 


ĐỌNG vân 


Bản canh 


Binh xe phun nước 


phong thuy 


Nước 
vào ra 


Bố cục hướng Dục 
Nhà tọa Tuất hướng Thìn 


207 


208 


ĐÔNG 
Chấn 


Ngũ quỷ 


18 
Ngũ 


Thiên Y 
53 
Nhất 


Lục sát 
31 
Tam 


Khảm 
BáC 


Tốn (Thìn) 


Phục vị 
75 
Bát 


Càn (Tuất ) 


Sinh khí 
64 
Cửu 


Sơ đổ Bát trạch và Phi tinh 
Nhà t0a Tuấi hướng Thìn 


Khôn 


Bố cục 30 


Gàn trạch - hướng Ngang 


Nhà tọa Tuất hướng Thìn 


Theo Huuên không đại quái, hướng Đông chấn 
vị là linh thần vị gặp Thủy là chính thủy rất tốt để 
thúc đẩy tài vận, đại lợi chính tài, lại gặp Ngũ qui. Ở 
hướng này bố trí bên cảnh phun nước, trở thành 
“Ngũ quỉ vận tài”, chính thiên tài đều được vượng. 

Hướng Tây Nam đại thái cực là nhà bếp, nước 
thoát ra vào nên bố trí ở hướng này một là gặp Thủy 
thì Thúc quan thủy; hai là gặp Diên niên cát tỉnh 
cùng được vượng tài. 


209 


ĐÔNG 


Bản cảnh 
phun nước 


Alâu TAY 


Bố cục hướng Ngang 
Nhà tọa Tuất hướng Thìn 


210 


ĐÔNG 


NAM 
Chấn Tốn (Thìn) Ly 
Họa hại 
ọ7 
Lục 
Diên niên 
29 Ẵ 
Tứ Khôn 
Lục sát 
Khảm Đoài 
BắC TÂY 


Sơ đổ Bái trạch và Phi tỉnh 
Nhà tọa Tuất hướng Thìn 


211 


Bố cục 31 


Càn trạch - hướng Dọc 


Nhà tọa Càn hướng Tin 
Tọa Hợi hướng Ty 


Hướng Tây Bắc của Đại thái cực, theo thất vận 
hợp với 3 quẻ, có Phục vị cát tỉnh. Nước ra vào bếp 
ở hướng này thì vượng. 

Bậu cửa hướng Nam, đặt 1 con vật bằng đồng. 
Một là hóa giải nhiệt khí của hung tỉnh họa hại; Hai là 
để tăng khí cho vượng tỉnh thất xích, thúc đẩy tài 
vận. 


Một góc phỏng ngủ chủ nhân ở hướng Đông, 
theo thất vận gặp Thủy là Vượng chính thủy, chỉ tiếc 
là cát tỉnh hướng Đông không mạnh lắm, mà sát khí 
của Ngủ qui tăng, rất may hướng Đông của nhà hợp 
với Thành môn quyết, theo sách cổ “Thành môn 
nhất không thì tốt nhất mọi việc đều rất tốt”, không 
bị suy mà được vượng. Ngũ qui được hoá giải, đó là 
quyền biến hóa sát, trở thành bố cục Ngũ qui vận tài 
cục. 


Hướng Tây là Sinh khí và Nhất bạch bát bạch, 
Cứu tử. Đặt thêm một quả cầu thủy tinh để tăng sức 
mạnh cho cát tỉnh tăng tải vượng. 


Bồn cảnh 
phútn1 nước 


ĐÔNG 


BẮC 


ly tủn 
Ậ Con vật băng đồng 


Quả cầu 
Ihuý tĩnh 


Càn-Hơi 


Bố cục hướng Dọc 
Nhà tọa Càn hướng Tốn 
Tọa Hựi hướng Tự 


TAY 


ĐÔNG 
Chấn 


Thiên Y 
29 


Cấn | Nhất 


Khảm 
BẮC 


NAM 
Tốn (Thìn) Ly 


Diên niên 
53 Ầ 
Tứ Khôn 
Phục vị Sinh khí 
97 18 
Bát Cửu 
Càn (Càn- Hợi ) Đoài 
TÂY 


Sơ đồ Bái trạch và Phi tinh 
Nhà tụa bản hướng Tốn 


214 


Tọa Hợi hướng Ty 


Bố cục 32 


Gàn trạch - hướng Ngang 


Nhà tọa Càn hướng Tốn 
Tọa Hợi hướng Ty 

Đại thái cực, hướng Đông tốt, nếu có thêm bánh 
xe phong thủy sẽ thành bố cục “Ngũ qui tài vận cục” 

Hướng Đông Bắc có bồn cảnh phun nước cũng 
thúc đẩy tài vận, vì hướng này có Nhất bạch, Cửu tử 
và Thiên y đều là cát tỉnh 

Hướng Đông Nam, đặt con vật bằng đồng sáng 
bóng, thúc đẩy tài vận 

Hướng Tây nhà bếp là chỉnh thân vị gặp thủy thì 
chủ phá tài, cũng may mà có Nhất bạch, Bát bạch, 
Cửu tử là sao cát tỉnh lại có Sinh khí cùng cát tình thì 
tài khí lại trở nên vượng. Cho nên, với chính thân vị 
ta không thể tùy tiện bố trí nơi phóng thủy, phải 
chọn hướng nào có nhiều cát tỉnh hãy bố trí. Ngoài 
ra, ở hướng Tây toàn nhà và hướng Tây Bắc phòng 
khách là hướng sao cát tỉnh, nên đặt quả cầu thủy 
tỉnh để thúc đẩy tài vận. 


215 


Con vật hằng đồng 


ĐÔNG, 
Binh xe phang thứ 


Bỏn cánh 
jˆhun nước 


Ty- Tắn NAAI 


()d cu 
thuỷ tĩnh 


xÍ; 


Bố cục hướng Ngang 
Nhà tọa bàn hướng Tốn 
Tọa Hơi hướng Ty 


Họa hại 
T9 
Lục 


Phục vị Sinh khí 


97 18 

Bát Cửu 
Khảm Càn (Càn- Hợi ) Đoài 
BẮC TÂY 


Sơ đồ Bát trạch và Phi tinh 
Nhà tọa Càn hướng Tốn 
Tọa Hợi hướng Ty 


217 


Tài liệu tham khảo chính 


1. Phong thủy tài vượng- NXB KHKT 
Quảng Tây TQ -1999. 


2. Bát trạch truyền thống - Hương 
Cảng xuất bản xã - TQ- 2000. 


3. Lịch vạn niên thực dụng - VHTTT - 
2001. 


218 


PHỤ LỤC 


BẢNG TRA CỨU 


219 


1. BẰNG MỆNH TRẠCH (NAM NỮ) 


Năm | Tuổi Mệnh Trạch Mệnh Trạch 
Sinh | Âm lịch Nam Nữ 


Tây Đông Bắc 
Tây Bắc Nam 

Tây Nam Bắc 

Đông Nam Tây Nam 
Đông Đông 

Tây Nam Đông Nam 
Bắc Đông Bắc 
Nam Tây Bắc 
Đông Bắc Tây 

Đông Bắc 
Nam 

Bắc 

Tây Nam 
Đông 
Đông Nam 
Đông Bắc 
Tây Bắc 
Tây 

Đông Bắc 
Nam 

Bắc 

Tây Nam 
Đồng 
Đông Nam 
Đông Bắc 
Tây Bắc 
Tây 

Đông Bắc 
Nam 

Bắc 

Tây Nam 
Đông 
Đông Nam 
Đông Bắc 
Tây Nam 


1923 | Quí Hợi 
1924 | Giáp Tý 
1925 | Äi Sửu 
1926 | Bính Dần 
1927 ‡ Đình Mão 
1928 | Mậu Thin 
1928 | Ký Ty 
1930 | Canh Ngọ 


1933 | Quý Dậu 
1934 | Giáp Tuất 
1935 | Ất Hợi 
1936 | Bính Tý 
1937 | Định Sửu 
1938 | Mậu Dân 
1939 | Ky Mão 
1940 | Canh Thìn 


Đông Bắc 
Tây 

Tây Bắc 
Tây Nam 
Đông Nam 
Đông 

Tây Nam 
Bắc 

Nam 
Đông Bắc 
Tây 

Tây Bắc 
Tây Nam 
Đông Nam 
Đông 

Tây Nam 
Bắc 

Nam 


1842 | Nhâm Ngọ 


1944 | Giáp Thân 
1945 | Ât Dậu 
1946 | Bính Tuất 
1947 | Đinh Hợi 
1948 | Mậu Tý 
1849 | Kỷ Sửu 
1950 | Canh Dần 


Œ CƠ œ Ti —1 ~ — Œ Œ — C Œ — —i — —: CƠ @ ¬ Œ C ¬ — T — G C — C2 C —4 —I — 
—i —l  œŒ ¬ C9 CO —1i — ¬ — Œ?  ¬ C C2 — T1 —1 — Œ C2 T1  C — 1 —| T1 G C2 —)  G 


Bính Tân 
Định Dậu 
Mậu Tuất 
Kỹ Hợi 
Canh Tí 
Tân Sửu 
Nhâm Dần 
Quý Mão 
Giáp Thìn 
Ất Ty 
Bính Ngọ 
Định Mùi 
Mậu Thân 
Kỷ Dậu 
Canh Tuất 
Tân Hợi 
Nhâm Tí 
Quý Sửu 
Giáp Dần 
Ât Mão 
Bính Thìn 
Định Ty 
Mậu Ngọ 
Kỷ Mùi 
Canh Thân 
Tân Dậu 
Nhâm Tuất 
Quý Hợi 
Giáp Tý 
ÄI Sửu 
Bính Dần 
Định Mão 
Mậu Thìn 
Kỷ Ty 
Canh Ngọ 
Tân Mùi 
Nhâm Thân 
Quý Dậu 
Giáp Tuất 
Ất Hợi 


Đông Bắc 
Tây 

Tây Bắc 
Tây Nam 
Đông Nam 
Đông 

Tây Nam 
Bắc 

Nam 
Đông Bắc 
Tây 

Tây Bắc 
Tây Nam 
Đông Nam 
Đông 

Tây Nam 
Bắc 

Nam 

Đông Bắc 
Tây 

Tây Bắc 
Tây Nam 
Đông Nam 
Đông 

Tây Nam 
Bắc 

Nam 

Đông Bắc 
Tây 

Tây Bắc 
Tây Nam 
Đông Nam 
Đông 

Tây Nam 
Bắc 

Nam 

Đông Bắc 
Tây 

Tây Bắc 
Tây Nam 


Œ C —1 —l — — Œ CŒ2 ¬ Œ C2 ~—l —1 —Í — C2 Œ — CO C —1 Tí —Ì  Œ Œœ ¬ Œ C T1 — — ¬ 2Œ ¬ ta ằ 


Tây 

Đông Bắc 
Nam 

Bắc 

Tây Nam 
Đông 
Đông Nam 
Đông Bắc 
Tây Bắc 
Tây 

Đông Bắc 
Nam 

Bắc 

Tây Nam 
Đông 
Đông Nam 
Đông Bắc 
Tây Bắc 
Tây Bắc 
Đông Bắc 
Nam 

Bắc 

Tây Nam 
Đồng 
Đông Nam 
Đông Bắc 
Tây Bắc 
Tây 

Đồng Bắc 
Nam 

Bắc 

Tây Nam 
Đông 
Đồng Nam 
Bông Bắc 
Tây Bắc 
Tây 

Đông Bắc 
Nam 

Nam 


221 


Bính Tí 
Đinh Sửu 
Mậu Dần 
Kỉ Mão 
Canh Thìn 
Tân Tị 
Nhâm Ngọ 
Quý Mùi 
Giáp Thân 
Ất Dậu 
Bính Tuất 
Đỉnh Hợi 
Mậu Tí 

Kỉ Sửu 
Canh Dần 
Tân Mão 
Nhâm Thin 
Qưý Ty 
Giáp Ngọ 
Ất Mùi 
Bính Thân 
Đính Dậu 
Mậu Tuất 
Kỉ Hợi 
Canh Tí 
Tân Sửu 
Nhâm Dần 
Quý Mão 
Giáp Thìn 
Ất Ty 
Bính Ngọ 
Định Mùi 
Mậu Thân 
Kĩ Dậu 
Canh Tuất 


Đắc 

Đông 
Đông Nam 
Đông Bắc 
Tây Bắc 
Tây 

Đông Bắc 


Đông Bắc 
Nam 

Bắc 

Tây Nam 
Đông 
Đông Nam 
Đông Bắc 
Tây Bắc 
Tây 

Đông Bắc 
Nam 

Bắc 

Tây Nam 
Đông 
Đông Nam 
Đông Bắc 
Tây Bắc 
Tây 

Đông Bắc 
Nam 


Đông Bắc 
Tây 
Tây BẮc 


Đ 
Đ 
T 
Đ 
Đ 
T 
T 
T 
T 
B 
B 
T 
Đ 
Đ 
T 
T 
T 
T 
Đ 
Đ 
T 
Đ 
Đ 
T 
1 
T 
T 
Đ 
Đ 
T 
Đ 
l) 
T 
T 
T 


Œ — ¬ — — D  ¬ Ơ G ¬ ¬¬¬ŒœCŒœ¬ŒœCŒœ—¬ 1¬ ¬CŒC TC Ơ — 4 — T @ C — 


Ghú ý: Bảng mệnh trạch (Bảng Phi cung) dùng để tra mệnh trạch và 
hướng nhà. Bát cung và Ngũ hành dùng trong Phong thủy không phải là cung 
mệnh vả Ngũ hành dùng trong khoa chiêm tỉnh. 

Ð: Đông Tũ trạch; T: Tây Tứ trạch 


522) 


(2jI uy) guụu 042 ¡pn1 


VHN NYT I0fI1 9Nÿ8 2 


(rọ] tu - DỊ) 


223 


(301) 
(0pg) 
(RL) 
(ÁnD) 
(apuy) 


3. PHƯƠNG PHÁP CHỤN VỊ TRÍ ĐẶT BỒN NƯỚC 


Phong thủy nghiên cứu hình thể hướng chảy của 
khí trên cơ sở “phong” và “thủy”, trong đó yếu tổ 
thủy có tính quan trọng hàng đâu. Thủy chính là 
nghiên cứu “long”. Phương pháp nghiên cứu thủy 
khó hơn và có thể nói là tỉnh hoa của phong thủy. 
Các nhà phong thủy hiện đại cho rằng, việc trang trí 
“thủy” trong môi trương nội thất có ý nghĩa cải tạo 
môi trường sống, thúc đẩy tài vận. Vì vậy trong nhà 
cần lắp đặt bỏn nước hay vòi nước, điều này có ý 
nghĩa thực tiễn với các ngôi nhà ở đô thị. 

Xin xem bảng dưới đây: 


- Hàng thứ hai của bảng chỉ rõ phương vị thích 
hợp để đặt nước. Chỉ cản đứng ở tâm nhà, nhìn thấy 
phía trên của vị trí đặt bỏn nước là được. 

- Hàng thứ ba của bảng chỉ rõ hiệu quả. Ở những 
cột ghi (không cân) có nghĩa là nhà hướng đó thì 
phong thủy không có vấn đề gì. 

Cách đặt bồn nước như thế nào? Bồn nước ở 
đây không phải là giếng hay bể nước to. Thông 
thường bồn nước chỉ là thùng nước bình thường, hay 
chậu nước, đựng đẩy nước sạch. Trong bỏn có thể 
nuôi cá vàng hoặc núi non bộ, hoặc chỉ có nước 
không. Nếu trồng hoa hay cây trong đó thì hơi nước 
khó thoát lên nên không tốt. Nếu ngôi nhà lớn thì 
có thể đặt hai thùng nước (hoặc bể nước) to như 
nhau. 


224 


uleị ut d†ñ ñuộp Bueu “u8¡21 1ÿtd :p 1E0[ RHỊ J0u uỆ ““ệ0⁄ WUÊUI “qUỊA u04 :E lệ 
0u ôu0n11 'nệu u0 '00 uạA :Z gp dnJñ 3ñng 'e0 nụu “dôU 80H :‡ 
:0p Bu01I 


ÍA 9N/ìHd tz 03H1 30ƒìN N08 L0 J1 ÍA 9NY8 


4. NGUYÊN LÝ DHQN NGÀY TÔT KHI LÀM NHÀ 

a) Ngày làm nhà: 

Hậu hết mọi người chọn ngày có các sao: Thanh 
Long; Hoàng đạo và hợp với tuổi của mình. Tránh 
các ngày Hắc đạo; Ly sào; ngày giờ xung với tuổi. 
Ngoài ra còn tránh các ngày xấu như Sát chủ, Thụ 
tử, Tam nương, Nguyệt kị, Kim thần thất sát. 

b) Ngày động thổ: 

Chọn ngày có các sao: Sinh khí, Thiên ân, Thiên 
đức, Nguyệt đức, Hoàng đạo, Thiên hỷ, Tam hợp, 
Địa tài 

Kị ngày có các sao: Thổ cấm, Thổ kị, Ly sào, 
Nguyệt kiến, Nguyệt phá, Sảt chủ, Hoang ốc. Trực 
phá, Trực trừ. 

c) Ngày cất nóc đổ mái: 

Chọn các ngày có các sao tốt giống như ngày 
động thổ, kị sao Thiên hỏa, Hỏa tai, Nguyệt phá, 
Trực phá. 

đ) Ngày nhập trạch: 

Chọn ngày có sao: Thiên ân, Thiên hỷ, Thiên 
giải, Nguyệt tài, Thiên phú cùng các sao tốt như 
ngảy động thố. 

Kj ngày có sao Chu tước, Hắc đạo. 

* Ngày xây cổng, tường rào: 

Chọn ngày Trực Bế. 


5. DH0N BI TỐT TRŨNG NGÀY 


Việc lựa chọn giờ tốt có thể dựa theo bảng giờ 
Hoàng đạo. Mỗi ngày đẻu có 6 giờ tốt (Hoàng đạo) 
và 6 giờ xấu (Hắc đạo). Các ô trống trong bảng chỉ 
giờ hắc đạo.(Bảng Hoàng đạo trang bên) 


6. VĂN KHẤN ĐỘNG THỔ, ẤT NÚC 


Nam mô a đi đà Phát.(ba lần) 

Ngày tháng... 

Địa chí... 

Tin chủ... đồng gia quyến đẳng thành tâm dâng lễ kùn 
ngân hương hoa, đăng trà quả thực lễ phẩm chỉ nghi. 

C(n cáo. 


Cung thùnh dương niên thải tuế... Vương hành khiển chỉ 
đức tôn thần. 


Cung thừnh đương cảnh thành hoàng đại Vương. 
Cung thính bản gia thổ công địa chúa ngũ phúc phu nhần 
UỊ tiên. 
Bán gia động trủ tự nệnh táo phú thân quân. 
Bản xử địa chúa phúc đức chính thần. 


Cung thính ngủ phương long mạch tiên hậu địa chủ tiểp 
dẫn tài thần. 


Thính trùnh nột ngoại gia tiên. 

Hóm nay ngày lành tháng tốt bản gia tiến hành. 

(hoặc ủy thác.... thay mặt chú nhân tiến hành...) 

Cai xin giáng hạ án tiên, chúng lòng thành kính, thụ 
hướng lỗ tật, phù hộ gia nội, công ciệc hạnh thông, chủ thợ 


bình an, tạn sự thông hành, âm phù dương trợ, sở nguyện lòng 
tám. 


Tín chủ phố cáo chư oị tiên chủ hậu chủ, chư tị hương 


227 


RỆR - 0EIN 


ÿu1 - 


(00Đ 901 018 pỊ 8u0g4† 2Ð 0 SU7/HN) 


x 


ÄY9N 9N011 0Ÿ0 9NY0H I9 9NV8 


228 


bình an, oạn sự thông hành, âm phù dương trợ, sở nguyện tòng 
tám. 

Tín chủ phổ cáo chư uị tiên chủ hậu chủ, chư tị hương 
lnh, cô hôn y thảo, mời đến thụ hưởng, phù trì gia chủ. 

Nhất tâm bai tỉnh, 


7. VĂN KHẨN NHẬP TRẠCH 


Nam mô a di dà Phật (ba lần) 

Ngày....tháng... năm. 

Địa chỉ:., 

Tín chủ... đồng gia quyến đẳng thành tám dâng lề bữm 
ngân hương hoa, đăng trà quả thực lề phẩm chỉ nghỉ. 

Cảm cáo! 


Cung thính đương niên thái tuế... Vương hành khiển chí 
đức tôn thần. 


Cung thỉnh đương cảnh thành hoàng đạt Vương. 

Cung thính bản gia thổ công địa chúa ngủ phúc phụ 
nhân 0ị tiễn. 

Bản gia đông trù tư mệnh táo phủ thần quân. 

Bản xứ địu chúa phúc đức chính thần. 

Cung thỉnh ngũ phương long mạch tiên hậu địa chủ tiếp 
dẫn tài thần. 

Thỉnh trình nột ngoại gia tiên, nhờ hồng phúc tiên tố, gia 
cư tu tạo hoàn thành, chọn được ngày lành thủng tốt thiết lập 
ún thờ kê giường nhóm lửa, kính lễ nhập trạch. 

Cúi xin chư tị tôn thần, nội ngoạt gia tiên, cùng chư vị 
hương lính thương xót cháu con, giáng hạ án tiên, chúng lòng 
thành kính, 

Phù hệ gia nội bình an, tài lộc oượng tiến, gia đạo hưng 
long, chúu con tiến bộ. Xuất nhập tiến triển nạn sự hanh thông. 

Nhất tám bái thính, 


Mục Lục 


Chưtờng Ï 
KHÁI QUÁT CHUNG 
I, Phong thủy là gì? ...................-......°seSkksssetrsseesrssesreessee 7 
HL. Một số địa thế Cát -Hung điển hình ...................... L6 
II. Phương vị ngôi nhà....................... 55-2 25s<2veecersscee 23 
IV. Làm nhà theo Mệnh trạch.......................---- S5 44s2x lane, 122 
1. Mệnh trạch là gì? .......................cẶ. nen Ha tre 28 
2. Tuổi làm nhà ..  . si] 
3. Bố trí mặt T tho Mệnh NN ... 33 
4. Bố trí nội thất Nn GG ch Xi an Ty l7 
5. Xác định hướng nhà .........................ccàeneeseeehiierrre 23 
6. Tìm tâm điểm trong nhà ................................e--..c. để 
7. La bàn và thước địa lý ..............................«-SSS<<s<SSssse. 40 
8. Sắp xếp du tình và huyền không phi tỉnh............... 41 
9, Đông và Tây tứ trạch......................vvseceeeSeeeeeereeerrrree 43 
10. Quan hệ giữa các sao với tài VẬn...........................- B5 
11. Quan hệ tài vận của tử Bạch cửu tỉnh..................... B8 
V. Một số điều kiêng kị và chú ý ..............................««« 63 
a) Kiêng ky khi chọn đất............................-cccceieeeieeke 63 
b) Kiêng ky hình thái xung quanh nhà.........................- 68 


c) Những kiêng ky về kết cấu ngôi nhà....................... Z8 
d) Kiêng ky đối với các phòng của ngôi nhà............... 74 
e) Vị trí đặt bàn thờ .. si .. f8 
g) Chọn hướng cổng, cửa chính theo o phái T Tam Ì\gii9E ên?? 


230 


: - ChitmnNg HĨ 
ẢNH HƯỚNG CỦA NGOẠI CẢNII ĐẾN TÀI VẬN 
I. Thủy cục vượng tài và đảo thủy Cục ................‹«‹.«e 85 
1. Nghịch thủy vượng tài cục 
2. Ứng dụng nghịch thủy vượng tài cục ....................... 88 


3. Xác định dong Chảy...................  - cc Hs Ha 92 
4. Hóa giải tài vượng khó tích tụ................................. 95 
5. Hình núi hung cát.............. ch tn vn nen 96 
1L. Sát khí và cách hóa giải..................cccvssssssSeESssessssee 100 
1. Thiên trầm SÁF ‹--::..- 225x626162sxscesoklsGssisirsse 100 


Ở: TIỀN 8á: 2s 0102851822601 3100120029030 sdiease. 102 


Ẫ CitờnNg HI 
BỐ TRÍ NỘI THẤT ÁẢNH HƯỚNG ĐẾN TÀI VẬN 
I. Những vị trí tài vượng trong nhà............................-. 104 
1. VỊ trí tài vận theo quẻ Huyện không đại nguyên . 104 
2. Vị trí tài vận của Bát trạch du tình ....................... 105 


ä, Vị trí tài vận của huyền không phi tỉnh ................ 106 
II. Nguyên lý bố cục trong nhà để có tài vận.......... 108 
HI. Một số thiết bị thúc đẩy tài vượng..................... 110 
Chiưmg V 
MÔ HÌNH ỨNG DỤNG BÁT TRẠCH VÀ 24 SƠN HƯỚNG 
L. Bố cục nhà hướng Dọc - hướng Ngang ................... 117 
II. 32 Sơn hướng,......................---2----22++e2E222vzevestfZ2222xvssee 122 
# Khám trạch - Tọa Bắc hướng Nam... T22 
* Cấn trạch - Tọa Đông Bắc hướng Tây “Nam >. . 184 
* Chấn trạch - Tọa Đông hướng Tả 142đ 601a 25 146 
* Tốn trạch - Tọa Đông Nam hướng Tây Bác ........... 158 
* Ly trạch - Tọa Nam hướng Bắc............................... 170 
* Khôn trạch - Tọa Tây Nam hướng Đông Bắc......... 182 


* Đoài trạch - Tọa Tảy hướng Đông........................... 194 
* Càn trạch - Tọa Tây Bác hướng Đông Nam........... 206 
PIEỤ LỤC: BẰNG TRA CỨU 
1. Bang mệnh trạch (nam và nữ]......................vc cà 220 
2. Bảng xem tuổi làm nhà ......................... S2. vs ve. 232 
3. Phương pháp lắp đặt bổn nước .............................. 224 
4. Nguyên lý chọn ngày giờ tốt làm nhà ................... 226 
5. Chọn giờ tốt trong ngày và bảng giờ Hoàng đạo.. 327 
6. Văn khấn động thổ, cất nóc ..........................c co. 227 
7. Văn khấn nhập trạch........................-..-c-sc.c--s......, 229 


Phong thủy - Tài vượng 
Làm nhà, mua thà cẩn biết 
Nhà xuất hản Thanh Húa 


Chịu trách niệm xuất bán: 
Bùi Cao Tiêu 
Biên tập: 
Thu Thuy 
Trình bày: 
Cty VH Đông Sơn 
Nứa ín: 
Trần Sinh 


ĩn 1000 cuốn khổ 13x19 tại Xưởng in NXB VH-DT 
Số đăng kí KHX]3: 181-2006/CXB/33-10ThaH 
1n xong và nộp lưu chiếu quý IV/2006 


I3: j /H 


tthaïsven À\ 


PHONG THỦY LÀ 


MỘT SỐ ĐIỀU 
KIÊNG KỊ DÂN GIAN 
ẢNH HƯỚNG CỦA 
NGOẠI CẢNH ĐẾN 
TÀI VẬN 

BỐ TRÍ NỘI THẤT 
TÁC ĐỘNG ĐẾN TÀI 
VẬN 


MÔ HÌNH ỨNG 
DỤNG BÁT TRẠCH 
VÀ 24 SƠN HƯỚNG 
CHO NHÀ HƯỚNG 
DỌC VÀ NGANG 


tp lÊ VẢ), 
"| 


| 
II < ỆT  MATBẰNG ' 
L .¬r PT giá: 27.000đ 


